ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 
Bộ môn Tâm lý học 


ST. 0000027701 


Giáo trình 


01/0 TIẾP SƯ PHỊ\I/ 


NHÀ XUẤT BẠN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 


Bộ môn Tâm lý học 


GIÁO TRÌNH 


Giao tiếp sư phạm 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
NĂM2019 


01-16 


MẪz6: —————- 
ĐHTN - 2019 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trong chương trình đào tạo của trường Đại học Sư phạm, Giao tiếp 
sư phạm là môn học góp phân trực tiếp vào việc hình thành và phát triền 
năng lực sư phạm cho xinh viên. 

Giáo trình Giao tiếp sư phạm do tập thẻ cán bộ giảng dạy Bộ môn 
Tâm lý học, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên biên soạn với 
mục đích phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh 
viên trường Đại học Sư phạm trong phương thức đào tạo theo học chế tín 
chỉ; đồng thời là tài liệu tham khảo cho học viên cao học, nghiên cứu xinh 
trong quá trình học tập, nghiên cứu vỀ giao tiếp, giao tiếp sư phạm. 

Nội dung giáo trình gồm 3 chương cụ thê như sau: 

- Chương 1: Những vấn đè chung về giao tiếp sư phạm 

- Chương 2: Một só kỹ năng giao tiếp sư phạm 

- Chương 3: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp sư phạm 

Nội dung các chương bao gồm những vấn đề cơ bản, có hệ thống của 
Giao tiếp sư phạm như: Khái niệm, chức năng, phân loại, vai trò của giao 
tiếp; nguyên tắc, phong cách, kỳ năng giao tiếp sư phạm; những vấn đề lý 
luận về kỹ năng giao tiếp sư phạm; hệ thống các bài tập giúp sinh viên vận 
dụng những tri thức đã học vào việc rèn luyện, hình thành các kỹ năng giao 
tiếp sư phạm cân thiếi... 

Giáo trình được xây dựng trên cơ sở có sự tham khảo và kế thừa các 
giáo trình iao tiếp, Giao tiếp sư phạm của các tác giả trong nước và 
ngoài nước, đồng thời có bô sung một số kiến thức mới của Giao tiếp sư 
phạm hiện nay. 

Mặc dù chúng tôi đã có gắng rất nhiều trong quá trình biên soạn tài 
liệu, nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyếL. Chúng tôi vui lòng và 
biết ơn sự đông góp ý kiến của quý độc giả. 

CÁC TÁC GIẢ 


8 


MỤC LỤC 


LỜI NÓI ĐẦU 3 
Chương I. Những vấn đề chung về giao tiếp sư phạm rủ 
1.1. Khải niệm về giao tiếp, giao tiếp sư phạm .................... K Thủ/ 
1,1,1. Khái niệm về giao tiếp ZÀ 
1.1.2. Khái niệm về giao tiếp sư phạm cài“, —... 9 
1.2. Vị trí, vai trò của giao tiếp sư phạm sc 2447566 Esevali 
1.3. Các giai đoạn của giao tiếp sư phạm . Wfidöbfsuiit2/ 
1.3.1. Giai đoạn 1: Định hướng trước khi thực hiện giao tiếp..................... I2 


1.3.2. Giai đoạn 2: Tạo ra bâu không khí tiền giao tiếp....... 


1.3.3. Giai đoạn 3: “Thăm dò tâm hồn đối tượng”........... thờ 
1.3.4. Giai đoạn 4: Điều khiển, điều chỉnh và phát triển quá trình giao tiếp ..... 13 


1.3.5. Giai đoạn 5: Phân tích hệ thống giao tiếp đã được thực hiện vả 

xây dựng mô hình giao tiếp cho hoạt động tiếp theo................................ 14 
1.4. Nguyên tắc giao tiếp sư phạm ...............................2222222222sssesessrrsov TẾ 
1.4.1. Nguyên tắc giao tiếp sư phạm là gì?..................................- 


1.4.2. Các nguyên tắc giao tiếp sư phạm 


1.5. Phong cách giao tiếp sư phạm .......... Sš22b23i36iS:8Sốini2aesdisasia6lc+-LE) 
1.5.1. Khái niệm về phong cách giao tiếp sư phạm.................................... I8 
1.5.2. Các loại phong cách giao tiếp sư phạm 5 Ti 


CÂU HỎI HƯỚNG DẪN TỰ HỌC - 24 


CÂU HỘI THẢO LUẬN = : 24 
BÀI TẬP THỰC HÀNH 25 
Chương 2. Một số kỹ năng giao tiếp sư phạm 27 
2.1. Khái niệm kỹ năng giao tiếp sư phạm 27 
2.2. Phản loại kỹ năng giao tiếp sư phạm v “ 28 
2.2.1. Căn cứ vào diễn biến của một pha giao tiếp, người ta chia các kỹ 

năng giao tiếp sư phạm thành 3 nhóm chỉnh W 28 
2.22. Căn cử vào thành phản câu trúc của quả trình giao tiếp, có thẻ 

chia kỹ năng giao tiếp sư phạm thảnh các kỹ năng cụ thê như sau gian 
CÂU HỎI ÔN TẬP 5S 
CÂU HỘI THẢO LUẬN........ 0H) SUỐI, 
BÀI TẬP THỰC HÀNH ` xetovdoesu/Ð6 
Chương 3. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp sư phạm...... .57 
3.1. Tự đánh giá khả năng giao tiếp................................... sec. 87 
3.1.1. Trắc nghiệm nhu câu giao tiếp - (xem phụ lục 1).............................. Š7 


3.1.2. Trắc nghiệm nhu cầu giao tiếp của Marlau - Crauna (xem phụ lục 2)..... 58 
3.1.3. Trắc nghiệm khả năng giao tiếp của V.P. Zakharov (xem phụ lục 3)...... 59 
3.2. Qui trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp sư phạm .................................... 62 
Si/0.1, NHÀ TIỀN cac skxentbiienesbaiaaddtixgroUa2nstarsnassadassssusaasiBÐ 


3.2.2. Quy trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp sư phạm . 


3.3. Một số tình huồng giao tiếp sư phạm được thiết kế cho hoạt động 


rèn luyện của sinh viên .................... 


3.3.1. Nhận diện kỹ năng giao tiếp sư phạm thẻ hiện trong các tình 
huống, giả định có phương án xử lý g23nm ` 64 


3.3.2. Lựa chọn vả vận dụng kỹ năng giao tiếp sư phạm vảo việc xử lý 
các tình huồng giao. tiếp cụ thể m 7S 
TÀI LIỆU THAM KHẢO. w ` g8b muởổiI 


1. Phụ lục 1: Trắc nghiệm nhu cầu giao tiếp (PQ) 83 


2. Phụ lục 2: Trắc nghiệm nhu cầu giao tiếp của Marlau - Crauna.....85 
3. Phụ lục 3: Trắc nghiệm khả năng giao tiếp của V.P. Dakharov......86 


PHIẾU TRẢ LỜI TRẮÁC NGHIỆM KỸ NĂNG GIAO TIẾP 
V.P.DAKHAROYV .... : Nà 94 


Chương 1 


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIAO TIẾP SƯ PHẠM 


iệm về giao tiếp, giao tiếp sư phạm 


.1. Khái niệm về giao tiếp 

Giao tiếp là một hiện tượng tâm lý rất phức tạp và nhiều mặt, nhiều 
cấp độ khác nhau. Có nhiều định nghĩa khác nhau về giao tiếp. Mỗi tác giả 
khi đưa ra ý kiến của mình đều dựa trên một quan điểm riêng và có hạt nhân 
hợp lý của nó. 

Ở phương Tây, M.Acgain (nhà tâm lý học Anh) nhân mạnh đến khia 
cạnh thông tin, thông báo trong giao tiếp, tác giả xem giao tiếp như là một 
quá trình hai mặt của sự thông báo, đỏ lả quá trinh thiết lập sự tiếp xúc và 
trao đổi thông tin. James W. Vander Zander (nhà tâm lý học Mỹ, 1977) 
nhắn mạnh đến khia cạnh tương tác lẫn nhau trong quả trình giao tiếp. Tác 
giả xem giao tiếp là một quá trình tương tác diễn ra liên tục bao gồm những 
người tham gia, những người chiêm những môi trường khác nhau nhưng, 
chồng chéo lên nhau, đồng thời là những người gửi và nhận thông điệp 
Trong Tâm lý học Liên xô, cũng có nhiều tác giả nghiên cứu về giao tiếp 
Chẳng hạn, L.X.Vưgôtxki xem giao tiếp là sự thông báo hoặc là quan hệ 
qua lại một cách thuần tuý giữa người với người, như là một sự trao đôi 


quan điểm và cảm xúc. A.G.Côvaliôv xem giao tiếp như là sự giao thiệp 


LẢ 


bằng lời nói của một số người với mục đích giải quyết một vân đẻ lý thuyết 
hay thực tiễn nào đó... Những quan điểm nảy nhắn mạnh đến khía cạnh 
thông báo, cảm xúc, phương tiện giao tiếp ngôn ngữ, hoặc hình thức bên 
ngoài của giao tiếp - hình thức liên kết giữa con người với nhau 

Ở Việt Nam, vấn đề giao tiếp cũng được nhiều nhà tâm lý học quan 
tâm, đặc biệt là những năm gần đây. Trong “Từ điển tâm lý học” (do Vũ 
Dũng chủ biên, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2000), “Giao. tiếp” được 
định nghĩa: “Giao tiếp là quá trình thiết lập và phát triển tiếp xúc giữa các 
cá nhân xuất phát từ nhu cầu phổi hợp hành động. Giao tiếp bao gồm hàng, 
loạt các yêu tổ như trao đổi thông tin, xây dựng chiến lược hoạt động thông 
nhất, trì giác và tìm hiểu người khác... ” 

Khi nói về giao tiếp, tác giả Phạm Minh Hạc nhân mạnh đến khía 
cạnh thiết lập quan hệ xã hội, quan hệ liên nhân cách trong giao tiếp; tác giả 
xem giao tiếp như là hoạt động xác lập và vận hành các quan hệ người - 
người đê hiện thực các quan hệ xã hội giữa người ta với nhau. Tác giả Ngô 
Công Hoàn quan niệm giao tiếp như là hình thức đặc trưng cho mối quan hệ 
giữa con người với con người mà qua đó nảy sinh sự tiếp xúc tâm lý và 
được biểu hiện ở các quả trình thông tin, hiểu biết, rung cảm, ảnh hưởng và 
tác động qua lại lẫn nhau. Các tác giả nảy đã xem giao tiếp như là điều kiện 
của sự tổn tại và phát triển của con người. Thông qua giao tiếp, con người 
trao đổi thông tin với nhau, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau, hiểu biết về 
nhau..., từ đó mà hình thành nên các mỗi quan hệ và quan hệ liên nhân cách. 

Mặc dù có những cách định nghĩa khác nhau vẻ giao tiếp nhưng nhìn 
chung các tác giả nêu trên đều để cập đến những dấu hiệu cơ bản về giao 
tiếp như sau: 

Giao tiếp là một hiện tượng đặc thủ của con người, nghĩa là chỉ riêng 
con người mới có giao tiếp thực sự khi sử dụng phương tiện ngôn ngữ (nói, 


viết, hình ảnh nghệ thuật...) và được thực hiện chỉ trong xã hội loài người. 


Giao tiếp là cách thẻ hiện mỗi quan hệ giữa con người với một hay 
nhiều người khác trên cơ sở các quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá... của 
xã hội. 

Giao tiếp được thẻ hiện ở sự trao đôi thông tin, sự hiểu biết, sự rung 
cảm và ảnh hưởng lẫn nhau giữa con người với con người 

Giao tiếp dựa trên cơ sở hiểu biết lần nhau giữa con người với con người 

Giao tiếp là hoạt động đặc thủ của con người, là sự tiếp xúc cỏ định 
hướng, có mục đích, có nội dung và phải sử dụng những phương pháp, 
phương tiện nhất định nhằm trao đổi thông tin, tư tưởng, tình cảm, vốn 
sống, vốn kiến thức, vôn kinh nghiệm của cá nhân vả luôn gắn liền với sự 
phát triển của xã hội loải người 

Từ sự phân tích trên, cỏ thể hiểu 

Giao tiếp là quá trình xác lập và vận hành các mối quan hệ người - 
người, thông qua đó con người trao đôi với nhau vẻ thông tin, cảm xúc, trí 
giác lẫn nhau và ảnh hưởng, tác động qua lại với nhau. 

Mỗi quan hệ giao tiếp giữa con người với con người cỏ thể diễn ra 
theo các hình thức khác nhau 

Giao tiếp giữa cá nhân với cá nhân 

Giao tiếp giữa cá nhân với nhóm 

Giao tiếp giữa nhóm với nhóm, giữa nhóm với cộng đồng 
1.1.2. Khái nệm về giao tiếp sư phạm 

Khi mgàiên cửu vẻ giao tiếp sư phạm, đã có nhiều tác giả đưa ra các 
khái niệm theo quan điểm riêng với những khia cạnh khác nhau và có phạm 
vi khác nhau Nhìn chung, có hai cách hiểu vẻ giao tiếp sư phạm: 

Cách hẻu thứ nhất, theo nghĩa hẹp, giao tiếp sư phạm được được giới 
hạn trong mô quan hệ, giao tiếp giữa giảo viên và học sinh. Chẳng hạn, trong 
tác phẩm “ Ciao tiếp sư phạm” (A.A.Lêônchiev, Matxcova, 1979) đã khẳng 
định giao tiếp sư phạm là giao tiếp nghẻ nghiệp của giáo viên với học sinh ở 


9 


trên lớp và ngoài giờ lên lớp.Trong cuỗn “ Giao tiếp sư phạm” (2001), tác giả 
Ngô Công Hoàn quan niệm: “Giao tiếp sư phạm là giao tiếp có tírh chất nghề 
nghiệp giữa giáo viên với học sinh trong quá trình giảng dạy (giáo dưỡng) và 
giáo dục, có chức năng sư phạm nhất định, tạo ra các tiếp xúc tâm lý, xây 
dựng không khí tâm lý thuận lợi cùng với các quá trình tâm lý khac (chú ý, tư 
duy...) tạo ra kết quả tối ưu của quan hệ thảy trò trong nội bộ tập :hẻ học sinh 
và trong hoạt động dạy cũng như hoạt động học”. 

Cách hiểu thứ hai, theo nghĩa rộng, giao tiếp sư phạm đươc mở rộng. 
phạm vi về chủ thể và đối tượng giao. tiếp. Chẳng hạn, tác giả Nguyễn Thị 
Thanh Bình (1996) xác định giao tiếp sư phạm là quá trình tiếp xúc tâm lý, 
trong đó diễn ra sự trao đổi thông tin, cảm xúc, nhận thức và tá: động, ảnh 
hưởng qua lại lẫn nhau, nhằm thiết lập nên những mối quan hệ giáo dục 
giữa nhà giáo dục với đối tượng giáo dục, giữa nhà giảo dục với các lực 
lượng giáo dục, giữa các nhà giáo dục với nhau để thực hiện mục đích giáo 
dục. Trong hoạt động giao. tiếp sư phạm, không chỉ có môi quan hệ giữa 
giáo viên - học sinh mà còn cỏ cả môi quan hệ giữa giáo viên - các lực 
lượng giáo dục, giữa giáo viên - giáo viên. Như vậy, theo xu hướng này, 
chủ thể giao tiếp sư phạm không chỉ là giảo viên mà bao. gồm tả cả các lực 
lượng có liên quan đến việc giáo dục học sinh. Mục tiêu cuối cừng của giao 
tiếp sư phạm không phải chỉ là sự truyền đạt tri thức một cách :ó hiệu quả 
mà còn nhằm thiết lập các mối quan hệ sư phạm và phát triển nhìn cách học 
sinh. Do đó, giao tiếp sư phạm còn là quả trình trao đổi thông iin, tiếp xúc 
tâm lý, tình cảm, nhận thức, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các chủ thẻ 
tham gia giao tiếp. 

Dựa vào các nghiên cứu nêu trên chủng ta thấy rằng, hoạt động sư 
phạm điển hình phải là hoạt động diễn ra trong nhà trường, trong đó chủ yêu 
là sự giao tiếp giữa giáo viên và học sinh. Giáo viên là người tó chức, điều 
khiển quá trình giảo dục trong nhà trường được gọi là chủ thể giao tiếp với 
nghĩa chung. nhất, còn học sinh là người lĩnh hội tri thức khoa hoc, kỹ năng, 


10 


kỹ xảo nghề nghiệp do giáo viên truyền đạt, với nghĩa nảy học sinh là đối 
tượng (khách thẻ) giao tiếp trong hoạt đồng sư phạm. Tuy nhiên, để dạy 
học, giáo dục đạt hiệu qua, chất lượng cao, chúng ta không thẻ coi học sinh 
là khách thể thụ dông mả các em thực sự là chủ thẻ cỏ ý thức, hoạt động, 
tỉch cực để lĩnh hội, tiếp thu trì thức khoa học do giáo viên truyền đạt 

Như vậy, có thể hiểu 

Giao tiắp sư phạm là quả trình xác lập và vận hành mỗi quan hệ giữa 
giáo viên ~ lọc xinHi nhằm truyền đạt và lĩnh hội những trì thức khoa học, 
vốn sống, vôi kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo để xây dựng và phái triển nhân 
cách toàn đit ở học sinh. 

Giao tiệp sư phạm có 3 đặc thủ 

Đặc thì thứ nhất: Trong giao tiếp sư phạm, giảo viên (chủ thể giao 
tiếp) không chỉ giao tiếp với học sinh qua nội dung bài giảng, trì thức khoa 
học mả họ plải là tâm gương sáng, mẫu mực về nhân cách đúng với yêu cầu 
của xã hội œ¡ định cho học sinh noi theo. Nghĩa lả, ở giáo viên, lời nói, 
việc làm, hàih vi ửng xử phải có sự thông nhất với nhau, có như vậy mới 
tạo được uy ín cao đối với học sinh. 

Đặc thì thứ hai: Giáo viên dùng các biện pháp giáo dục tỉnh cảm, 
thuyết phục, vận động đổi với học sinh, nghiêm cấm những hành vi xâm 
phạm thân thẻ và danh dự của học sinh 

Đặc thị thứ ba: Sự tôn trọng của Nhà nước vả xã hội đối với giáo 
viên. Truyềểnthông tồn sư trọng đạo của nhân dân ta đã được Nhả nước qui 
định bằng Iuit. Nhà nước có chính sách và tạo điều kiện để xã hội qui trọng, 
nhà giáo, tôi trọng nghề dạy học, bảo đảm các điều kiện vật chất và tinh 
thân để nhà. áo thực hiện nhiệm vụ của mình 
1.2. Vị trí, vii trò của giao tiếp sư phạm 

Giao tếp sư phạm cỏ vị trí quan trọng trong cấu trúc năng lực sư 


phạm của myười giáo viên. Giao tiếp sư phạm cỏ thể là công cụ phục vụ 


công việc giảng dạy, có thể là điều kiện xã hội - tâm lý bảo đảm quá trình 
giáo dục, có thê là phương thức tổ chức các môi quan hệ qua lại giữa thầy 
Và trò. 

Giao tiếp sư phạm là điều kiện đảm bảo hoạt động sư phạm, vì quá 
trình truyền đạt và lĩnh hội trong hoạt động sư phạm được diễn ra trong các 
mối quan hệ giao tiếp của thầy và trỏ. Như vậy, giao tiếp ở đây diễn ra như 
điều kiện của hoạt động sư phạm. 

Giao tiếp là một thành phần cơ bản của hoạt động sư phạm. Những, 
hình thức chủ yếu của công tác giáo dục và học tập diễn ra trong điều kiện 
giao tiếp, như giảng bài trên lớp, phụ đạo riêng, thi cử.. 

Không có giao tiếp thì hoạt động của giáo viên và học sinh không đạt 
được mục đích giáo dục. 

Biết tổ chức giao tiếp sư phạm hợp lý là quá trình tạo mọi điều kiện 
thuận lợi về mặt tâm lý để phát triển động cơ học tập đúng đẫn ở học sinh, 
phát huy được tính tích cực hoạt động trí tuệ, phát triển tỉnh sáng tạo, xây 
dựng thái độ học tập đúng đắn, xóa đi hàng rào ngăn cách xa lạ giữa giáo 
viên với học sinh. Giao tiếp sư phạm hợp lý cũng có nghĩa là biết tạo ra 
những xúc cảm, tình cảm tích cực ở cả giáo viên và học sinh. 

Vì vậy, trong việc đảo tạo người giáo viên tương lai khôrg, thể thiếu 
nội dung của giao tiếp sư phạm. Người giáo viên không thẻ thực hiện tốt 
được nhiệm vụ của mình nếu thiểu đi nội dung này. 

1.3. Các 

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học Xô Viết cũ: 
A.A.Bodalov, V.A. Cancalich, N.V. Cudomina, A.A. Leonchiev giao tiếp 
sư phạm có thể chia thảnh 5 giai đoạn sau: 


đoạn của giao tiếp sư phạm 


1.3.1. Giai đoạn 1: Định hướng trước khi thực hiện giao tiếp 
Trong giai đoạn này, người giáo viên tìm hiểu đối tượng giao tiếp 
(từng học sinh, nhóm, tổ, lớp...). Người giáo viên mô hình hoá việc giao tiếp 


12 


với nhóm, lớp học sinh để chuẩn bị cho hoạt động giảng dạy sắp diễn ra. Do 
đó, người giáo viên phải xác định mục đích và nhiệm vụ giáo dục, hoàn 
cảnh tâm ly, đạo đức của lớp học sinh, những đặc điểm tâm lý lứa tuổi vả cá 
nhân học sinh, những đặc điểm nhân cách của chỉnh bản thân giáo viên, hệ 
thống các phương pháp giáo dục vả giảng dạy được sử dụng trong giao tiếp. 
1.3.2. Giai doạn 2: Tạo ra bầu không khí tiền giao tiếp 

Bên cạnh giai đoạn định hướng chung, trong trường hợp với một lớp. 
học mới, thì giao tiếp sư phạm ở đây còn phải qua giai đoạn tạo ra bầu 
không khí tiền giao tiếp 

Giai đoạn này dựa vào thông tin ban đầu của giáo viên về học sinh và 
của học sinh vẻ giáo viên. Trong giai đoạn nảy một việc có ý nghĩa quan 
trọng là làm sao tạo ra được ấn tượng ban đầu chân thật, mạnh mẽ, có thể để 
lại dầu ân tốt đẹp cho quá trình giao tiếp sau đó. 

Giai đoạn này còn gọi là giai đoạn mở đầu của quá trình giao tiếp, nghĩa 
là người giáo viên tô chức trực tiếp ở trên lớp với học sinh ngay lúc đâu tiên 
tiếp xúc với họ, giáo viên cụ thể hóa kế hoạch giao tiếp, chính xác các điều 
kiện giao tiếp và thực hiện sơ bộ giai đoạn khởi đầu giao tiếp trực tiếp. 

1.3.3. Giai đẹạn 3: “Thăm dò tâm hồn đối tượng ” 

Đây là giai đoạn cuối cùng của thời kỷ chuẩn bị, đồng thời cũng chinh 
là giai đoạn bắt đầu cuộc giao tiếp, giáo viên hiểu tâm trạng học sinh, học 
sinh đồng cảm với giáo viên, hai bên hiểu biết lẫn nhau; Là điều kiện đảm 
bảo cho giao tiếp sư phạm nói riêng, cho quá trình giảng dạy vả giáo dục 
nói chung đạ hiệu quả. 

1.3.4. Giai đơn 4: Điều khiển, điều chỉnh và phát triển quá trình giao tiếp 

Đây là ;iai đoạn thực hiện một loạt thao tác cần thiết như cách nói với 
học sinh, các) im lặng giữa chừng, cách sử dụng các phương tiện trực quan, 
một số động tác tín hiệu: Giơ thước, chỉ bảng...Ở giai đoạn này, giáo viên 
phải thu hút sự chủ ý của học sinh vào bài giảng, giữ trật tự trong giờ học.. 

Giai đơn này còn gọi là giai đoạn ngôn từ, trình bày bải giảng, truyền 
thụ trí thức, cây là giai đoạn trọng điểm, hạt nhân trong giao tiếp sư phạm. 

13 


1.3.5. Giai đoạn 5: Phân tích hệ thông giao tiếp đã được thực hiện và xâp 
dựng mô hình giao tiếp cho hoạt động tiếp theo 

Sự phân chia các giai đoạn giao tiếp ở trên không hoản toản tuyệt đồi, 
không có nghĩa lả các giai đoạn đó độc lập với nhau, mà giữa các giai đoạn 
có sự liên quan mật thiết, giai đoạn trước sẽ là cơ sở cho giai đoạn tiếp theo. 
1.4. Nguyên tắc giao tiếp sư phạm 
1.4.1. Nguyên tắc giao tiến sư phạm là gì? 

Nguyên tắc giao tiếp sư phạm là hệ thông những quan điểm chỉ đạo, 
định hướng cho hành vi, hành động tiếp xúc giữa giảo viên vả học sinh 
nhằm đảm bảo kết quả của mọi quả trình giao tiếp. 

Nguyên tắc giao tiếp sư phạm thực chất là những yêu cầu ửng xử có 
tính bền vững đến mức độ chỉ đạo toản bộ quá trình giao tiếp ở mọi hoàn 
cảnh (mọi tình huống) và đối với mọi cá nhân. Tuy nhiên, trong nguyên tắc 
vẫn có độ dao động, để đảm bảo kết quả của một quá trình giao tièp. 

Tuỷ thuộc vào đôi tượng, mục đích, nhiệm vụ và các tình huống giao. 
tiếp khác nhau, giáo viên có thể vận dụng các nguyên tắc giao tiếp sư phạm 
cho phủ hợp, đạt hiệu quả. Trong việc vận dụng các nguyên tắc này, vốn 
sống, kinh nghiệm nghề nghiệp của người giáo viên có vai trò quan trọng. 
1.4.2. Các nguyên tắc giao tiếp sư phạm 

Trong quá trình giao tiếp với học sinh, giáo viên cân đám bảo các 
nguyên tắc sau: 
1.4.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mô phạm trong giao tiếp 

Giáo viên hàng ngày tiếp xúc với học sinh, mọi hành vi, cử chỉ của 
học sinh dù có chủ định hay vô tỉnh đều trực tiếp tác động vào nhận thức 
của các em. Thầy cô giáo như tắm gương đẻ hàng ngày học sinh noi theo. 
Để giáo dục được học sinh, nhân cách của người thầy phải là mét nhân cách 


mẫu mực. Vì vậy, giáo viên cản phải đảm bảo tỉnh mô phạm trorg giao tiếp 


14 


Đảm bảo tính mô phạm trong giao tiếp có nghĩa là nhân cách của 
người giáo viên luôn luôn phải mẫu mực, có sự thống nhất giữa lời nói và 
hành động. 

Tính mô phạm trong giao tiếp được biểu hiện qua các khía cạnh: 

Sự gương mẫu của người giáo viên về mọi mặt, điều đó được thể hiện 
trong hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ, trang phục..., 

Nói năng phải mạch lạc, rõ ràng, khúc chiết, cử chỉ phải đĩnh đạc, 
đàng hoàng, tự tin. Thái độ vả những biểu hiện của thái độ phải phù hợp với 
các phản ứng hành vi... ; 

Sự tế nhị, lịch thiệp của giáo viên là một nhân tổ quan trọng cho sự 
thành công trong quá trình dạy học. 

Để thực hiện được tính mô phạm trong giao tiếp, mỗi giáo viên phải 
ÿ thức rõ được vị trí, trách nhiệm của mình trong nghề nghiệp, tích cực 
phân đầu lhoàn thiện về chuyên môn và lối sống, luôn luôn làm chủ được 
bản thân mình, 

Trong giao tiếp với học sinh, thây cô giáo cân có sự thống nhất giữa 
lời nói và hành động, tránh mâu thuẫn, không ăn khớp giữa lời nói với việc 
làm, vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng không tốt tới sự hình thành và phát triển 
nhân cách cửa học sinh. 
1.4.2.2. Nguyên tắc tôn trọng nhân cách đối tượng giao tiếp 

Tôn ung nhân cách đối tượng giao tiếp có nghĩa là phải coi đối 
tượng giao tắp là một cá nhân một con người với đây đủ các quyền được 
học tập, lao động, vui chơi, nhận thức..., với những đặc trưng tâm lý riêng 
biệt, có quyứt bình đẳng với mọi người trong các quan hệ xã hội. Trong 
quá trình ;giao tiếp, chủ thể giao tiếp cân tạo điều kiện thuận lợi để đối 
tượng giao: tốp bộc lộ thái độ, như cẩu, nguyện vọng, những nét tính cách 


riêng... của lQ. 


Tôn trọng nhân cách học sinh được biểu hiện rất phong phú và đa 
dạng ở các tình huồng giao tiếp khác nhau: 

Phút ban đầu khi giao tiếp, giáo viên phải tạo được ấn tượng tốt đẹp, 
dễ chịu với học sinh. 

Giáo viên không nên áp đặt, ép buộc học sinh phải tuân theo ý mình 
một cách máy móc, duy ý chí 

Trong giao tiếp, giữa giáo viên và học sinh phải có sự hiểu biết lẫn 
nhau. Giáo viên cần lắng nghe ý kiến của học sinh; Tôn trọng sự diễn đạt 
bằng ngôn ngữ, cử chỉ, điệu bộ của các em; Dù đúng hay sai cũng không 
nên cắt ngang hay tỏ thái độ phản đối gây cho các em sự sợ hãi không dám 
bày tỏ hết nguyện vọng của mình. 

Tôn trọng nhân cách học sinh được thẻ hiện ở trang phục của người 
giáo viên. Trang phục của giáo viên cần phải đảm bảo sự gọn gàng sạch sẽ, 
cân xứng hài hoà với vóc dáng, màu da, cử chỉ, điệu bộ, lời nỏi... 

Tôn trọng nhân cách học sinh thể hiện rõ nét nhất ở ngôn ngữ nói, từ 
giọng điệu, cách phát âm, việc sử dụng từ sao cho đảm bảo tính văn hoá, 
Bắt luận trong những trường hợp nào cũng không nên sử dụng ngôn ngữ nói 
xúc phạm đến danh dự, tổn thương đến phẩm giai của học sinh, nhất là ở 
nơi đông người, trước lớp học. 

Hành động của thẩy cô trong tiếp xúc với học sinh cũng thể hiện sự 
tôn trọng nhân cách các em. Giáo viên cần tránh những hành động thể hiện 
sự thiếu tôn trọng học sinh. 

Tôn trọng nhân cách học sinh còn thể hiện ở chỗ giáo viên biết động, 
viên, khích lệ những ưu điểm của học sinh; Biết lắng nghe khi cần thiết. 

Tuy nhiên cẩn lưu ý: Tôn trọng nhân cách học sinh đồng thời phải yêu 
cầu hợp lý đối với họ; Tránh tình trạng thô bạo, đồng thời cũng tránh tình 


trạng nuông chiều, dễ dãi đối với họ. 


16 


1.4.2.3. Nguyên tắc có thiện chí trong giao tiếp 

Có thiện chí trong giao tiếp là luôn nghĩ tỐI, tạo điều kiện thuận lợi 
cho đối tượng giao tiếp. Chu thể giao tiếp luôn tín tưởng ở đối tượng giao 
tiếp, không định kiên, nghĩ xá vẻ họ. 

Thiện chỉ của giáo viên trong giao tiếp với học sinh thể hiện ở các 
khia cạnh 

“Trong giao tiếp, giáo viên luôn đặt quyên lợi của học sinh lên trên hết; 
hướng dẫn các em tiếp thu trì thức băng tất cả khả năng và lòng nhiệt tình 
của minh; có thải độ công mình, chính trực trong việc nhận xét, đánh giá 
hay cho điểm với học sinh; biết động viên, khích lệ tỉnh thân của các em; 
biết lắng nghe ý kiến của học sinh, 

Để thực hiện được nguyên tắc nảy, trong giao tiếp với học sinh, thẩy 
cô giáo cần tạo ra mỗi quan hệ tốt đẹp với các em;quan tâm tới đặc điểm 
riêng của học sinh; không tạo khó khăn căng thẳng trong quá trình giao tiếp; 
không quát mắng, sỉ nhục học sinh. Giáo viên cân chân thành, cởi mở với 
học sinh, không nên vì quyển lợi của bản thân mà xúc phạm tới danh dự của 
học sinh; không nên cười chê, chế giễu trước thất bại của người khác. 

Mọi hành động của người giáo viên như khen thưởng hay xử phạt đều 
phải xuất phát từ ý tốt, mong muốn học sinh tiến bộ, sao cho tất cả các em 
đều hài lòng, đồng tỉnh với cách giải quyết của giáo viên. 
1.4.2.4. Nguyên tắc đồng cảm trong giao tiếp 

Đồng cảm trong giao tiếp có nghĩa là chủ thể giao tiếp phải biết đặt 
mình vào vị Irí của đối tượng giao tiếp; biết sống trong niỀm vui, nỗi buôn 
của đối lượng giao tiếp. 

Nguyên tắc đồng cảm trong giao tiếp của người giáo viên được thể 
hiện qua các khía cạnh: 

Giáo viên biết xác định đúng không gian, thời gian giao tiếp; trong 
giao tiếp giác viên không gây căng thẳng trong tâm trí của học sinh; 


Đồng cảm, tạo ra sự gân gũi, thân mật, tạo ra môi quan hệ tốt đẹp, tôn 
trọng và tin tưởng lẫn nhau. Đông cảm là cơ sở hình thành mọi hảnh vi ứng, 
xử nhân hậu, độ lượng và khoan dung. 

Để đồng cảm với học sinh trong giao tiếp, giáo viên cần chú ý: 

Đặt mình vào vị trí của học sinh trong những tỉnh huồng giao tiếp cụ 
thể, biết gợi lên những điều học sinh muốn nói mả không dám nói và tạo 
điều kiện để thoả mãn nguyện vọng chỉnh đáng của các em 

Giáo viên phải quan tâm, tìm hiểu, nắm vững hoàn cảnh gia đình từng. 
em, thông cảm với các em, nắm được đặc điểm tâm lý của học sinh... từ đó 
cách ứng xử cho phủ hợp, mang lại hiệu quả cao trong dạy học và giáo dục. 
1.5. Phong cách giao tiếp sư phạm 
1.5.1. Khái niệm về phong cách giao tiếp sư phạm 
1.5.1.1. Khái niệm vẻ phong cách 

Theo quan điểm của các nhả Tâm lý học Xô viết (A.Klimov, 
A.Cubanova, M.Rakhamatulina...) 

Phong cách là toàn bộ hệ thống những phương pháp, thủ thuật tiếp 
nhận, phản ứng, hành động tương đối bên vững, ồn định của mỗi cá nhân. 
Chúng qui định sự khác biệt cá nhân, giúp cá nhân thích nghỉ với môi 
trường sống (đặc biệt môi trường xã hội) thay đổi để tôn tại và phát triển. 

Phong cách của cá nhân gồm 3 dâu hiệu cơ bản đó lả 

"Thứ nhất, hệ thống những phương pháp, thủ thuật tiếp nhận, phản ửng. 
hành động tương đối bền vững và ổn định của mỗi cá nhân. Nghĩa là con 
người hành động, ứng xử tương đối như nhau trong những tình huồng khác 
nhau. Dựa vào những dấu hiệu ổn định, cá biệt này mả các chủ thê giao tiếp 
hiểu và có những phản ứng giao tiếp đáp lại phủ hợp. 

Ví dụ: Người giáo viên cỏ phong cách giảng bài châm rãi, ung dung, 
thư thái thì không chỉ trên lớp mà ngay cả trong sinh hoạt, trong giao tiếp 
với đồng nghiệp, người thân trong gia đình họ cũng thường thẻ hiện sự 
châm rãi, ung dung như vậy 


18 


Thứ hai, hệ thông những phương pháp, thủ thuật... qui định những đặc 
điểm khác biệt giữa các cá nhân 

Ví dụ: Có thể cùng có phong cách giảng bải ung dung, thư thái nhưng, 
ở thầy A thì cường đô, âm điệu ngôn ngữ mạnh mẽ, dứt khoảt, rõ ràng, 
nhưng ở cô B thi thẻ hiện sự hiền dịu, nhẹ nhảng, êm ái 

Thứ ba, hệ thống những phương tiên có hiệu quả giúp cả nhân thích 
nghỉ với những thay đổi của mỗi trường (nhất lả mỗi trường xã hội) 

Dấu hiệu nảy nói lên sự linh hoạt, cơ động, mềm dẻo của các phương, 
pháp, thủ thuật... ứng xử của cá nhãn. Trong giao tiếp sư phạm dấu hiệu này 
có thể coi là sự khẻo léo đôi xử sư phạm của các thây, cô giáo trong hoàn 
cảnh cụ thẻ, đối với từng học sinh, với những công việc nhất định 

Từ sự phân tích trên có thể khải quát lại: Phong cách cá nhân có 2 
phân rõ rệt 

Phẫn ổn định, tương đối bên vững của phong cách. Phần ổn định nảy 
qui định sự khác biệt cá nhân giữa người này với người khác. Biểu hiện ở 
thói quen, phản ứng trả lời trước các tác động tử bên ngoài 

Thực tẻ cho thầy, có người nói rất nhanh khi giảng bải và vẫn thể hiện 
ngữ điệu ấy trong giao tiếp với bạn bẻ. Có em học sinh khi trả lời thẩy cô 
giáo bao giờ cũng run run, sợ sệt lúc ban đâu, sau it giây mới ổn định nói 
được rõ ràng, mạch lạc. Hoặc cỏ thấy cô khi giảng bài ưa đi lại trên bục 
giảng, nói ung tay, cũng có người chỉ đứng một chỗ thì mới nói được rõ 


ràng, mạch lac, hủng hôn... 

Phần ôn định của phong cách giao tiếp do cấu tạo cơ thể, chức năng 
hoạt động của các giác quan, hệ thân kinh... Ngoài ra, dáng đi đứng, cử chỉ, 
điệu bộ của son người cũng góp phản tạo nên phong cách giao tiếp của cá 
nhân. Có người dáng rất đảng hoảng, chững chạc; có người dáng đi lom 
khom; đi chui đầu về phía trước... Tư thể đi đứng góp phần quan trọng tạo 
nên phong c¿ch của cả nhân. 


Tuy vậy, vai trò xã hội có ý nghĩa lớn lao trong việc tạo ra phong. 
cách. Mỗi nghề nghiệp trong xã hội đều đỏi hỏi con người những đặc trưng. 
tâm lý nhất định. Sự thay đổi nghè nghiệp, thay đổi các quan hệ xã hội có 
thể làm thay đổi hành vi của người lao động, từ đó tạo ra phong cách mới 
(quan hệ xã hội dạy con người phải thích ứng). Như vậy, bản chất xã hội 
trong phong cách biểu hiện khá rõ nét ở con người trong các quan hệ xã hội, 
trước hết qua nghề nghiệp của họ. Sự thay đổi các quan hệ xã hội buộc con 
người phải có phong cách ứng xử phù hợp. 

Phần linh hoạt, cơ động của phong cách giúp cá nhân thích nghỉ với 
môi trường sống thay đôi. 

Điều kiện, hoàn cảnh, môi trường sống của con người luôn biến đổi 
Sự biển đổi đó là nguyên nhân trực tiếp làm thay đổi phong cách của con 
người. Phong cách của con người thay đổi theo lứa tuổi và các quan hệ. Sự 
thay đôi nghề nghiệp, cách làm ăn sinh sống cũng có thẻ làm thay đổi phong 
cách ứng xử của con người; Tình trạng sức khoẻ, đặc biệt những xúc động, 
mạnh đến đời sống, tình thần của con người cũng làm thay đổi phong cách 
của họ. 

Phần linh hoạt, cơ động của phong cách do mỗi cá nhân tự tạo lập 
trong cuộc sống vả hoạt động của họ, đặc biệt trong các quan hệ người, 
quan hệ xã hội. Nhờ có đặc điểm nảy, công tác giáo dục mới phát huy được 
thế mạnh của mình. Nhả giáo dục cần chú ý xây dựng cho học sinh những, 
thói quen hành vi ứng xử, từ dáng đi đứng, nói năng, phản ứng, sử dụng 
điệu bộ một cách có văn hoá trong giao tiếp với con người, ở gia đình, nhà 
trường, nơi công cộng, v.v.. 
1.5.1.2. Khái niệm về phong cách giao tiếp sư phạm 

Phong cách giao tiếp sư phạm là toàn bộ hệ thống những phương 
pháp, thủ thụât tiếp nhận, phản ứng, hành động tương đối ôn định của giáo 
viên trong quá trình tiếp xúc nhằm truyền đạt, lĩnh hội những tri thức khoa 
học, vốn sống kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo để xây dựng và phát triển nhân 
cách toàn điện ở học sinh. 


20 


Nói tới phong cách giao tiếp sư phạm là nói tới hệ thống những, 
phương pháp, thủ thuật tiếp nhận, phản ứng, hành động... của giáo viên 
trong quá trình tiếp xúc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ 
chú ý tới mặt kỳ thuật, thủ thuật; Chỉ chú ý tới các hình thức bẻ ngoài của 
lời nói hay hành vi tiếp xúc mà còn là cả toàn bộ nhân cách của người giáo 
viên. Những phẩm chất tâm lý chiếm ưu thề trong nhân cách của người giáo 
viên sẽ góp phản quan trọng trong việc tạo nên các kiểu quan hệ giữa giáo 
viên và học sinh 

Như vậy, trong giao tiếp sư phạm, phong cách của người giáo viên là 
một yếu tổ rất quan trọng đảm bảo hiệu quả của giao tiếp sư phạm. 

Phong cách giao tiếp nói chung, phong cách giao tiếp sư phạm nói riêng, 
vừa có phần ổn định, tương đối bền vững, vừa cỏ phân linh hoạt, cơ động. 
1.5.2. Các loại phong cách giao tiếp sư phạm 

Nhiều nhà Tâm lý học và Giáo dục học thường chia phong cách giao 
tiếp sư phạm thành 3 loại: Phong cách dân chủ, phong cách độc đoán và 
phong cách tự do. 
1.5.2.1. Phong cách dân chủ 

Bản chất của phong cách dân chủ trong giao tiếp với học sinh là thẩy, 
cô giáo luôn coi trọng những đặc điểm tâm lý cá nhân, vốn sống, kinh 
nghiệm, trình độ nhận thức, như cầu, động cơ, hứng thú... của học sinh. 
Giáo Viên ý thức được điều đó và hành động ứng xử cũng theo nội dung 
trên, từ đó dự đoán đúng, chính xác các mức độ phản ứng, hành động của 
học sinh trong và sau quá trình giao tiếp. 

Phong cách dân chủ còn thẻ hiện sự lắng nghe nguyện vọng, ý kiến 
của học sinh, tôn trong nhân cách của các em. Những để nghị chính đáng 
của các em được thầy, cô đáp ứng kịp thời về hành động hoặc có lời giải 
thích rõ rằng. 

Giáo viên có phong cách dân chủ là người luôn gần gũi, thân mật với 


các em, có biện pháp kịp thời giải quyết và giải quyết đúng đắn, khách 


21 


quan, chính xác những vướng mắc trong học tập, sinh hoạt của các em, tạo 
được niềm tin yêu kinh trọng của các em đôi với thầy, cô giáo. 

Phong cách dân chủ tạo ra ở học sinh tính tích cực độc lập, sảng tạo, 
sự ham hiểu biết, kích thích hoạt động nhận thức ở học sinh; Giúp học sinh 
xác định rõ vị trí trong học tập, trong nhóm bạn bè, ý thức được trách nhiệm 
và bổn phận của mình; Hình thành ý thức và tự ỷ thức ở học sinh; Hình 
thành nhu cầu rẻn luyện và tự hoản thiện nhân cách theo yêu cầu của xã hội. 

Cần phải hiểu đúng vẻ phong cách dân chủ. Phong cách dân chủ trong, 
tiếp xúc với học sinh không cỏ nghĩa là “nuông chiều thả mặc”; không tính 
đến những yêu cầu ngảy cảng cao của nhiệm vụ hoc tập, rẻn luyện tư tưởng, 
và các phẩm chất đạo đức theo mục tiêu đảo tạo của các cấp học, lớp học 
Dân chủ cũng không có nghĩa là quá để cao cả nhân hoặc theo đuôi những 
đòi hỏi không xuất phát từ lợi ích chung của học sinh, của lớp, của trường. 
Dân chủ không phải là xoả đi ranh giới giữa thây vả trò, “cả mè một lứa”. 

Giáo viên có phong cách dân chủ dễ thiết lập được mối quan hệ tốt 
đẹp với học sinh, được học sinh tin yêu và kinh trọng. Nhiều thực nghiệm 
khoa học vả quan sát nghề nghiệp đã chứng minh: Phong cách dân chủ 
trong giao tiếp sư phạm giúp người giáo viên đạt hiệu quả cao trong dạy học 
và giáo dục. 

Phong cách dân chủ không phải là hoàn toàn tỗi ưu, phù hợp với mọi 
tình huống, mọi loại công việc. Nếu quá lạm dụng phong cách nảy thì đôi 
khi sẽ không đảm bảo được yêu cầu giáo dục đề ra,bời vì có những tình 
huống bắt ngờ, phức tạp, cần giải quyết nhanh chóng trong thời gian ngắn, 
khi đó đòi hỏi người giáo viên phải cứng rắn, có tính quyết đoán cao để đảm 
bảo thời gian. 
1.5.2.2. Phong cách độc đoán 

Bản chất của phong cách này là giáo viên thường xem nhẹ những đặc 
điểm riêng về nhận thức, cá tính, nhu cầu, động cơ, hứng thú của học sinh 
do đặt mục đích giao tiếp thường xuyên xuất phát từ công việc và giới hạn 
thời gian thực hiện một cách cứng nhắc 


22 


Phong cách độc đoán thể hiện cách đánh giá vả hành vi ứng xử đơn 
phương, một chiều, xuất phát từ ý kiến chủ quan của bản thân giáo viên 
trong qua trình giao tiếp. 

Phong cách độc đoán cũng có tác dụng nhất định. Đi với những công 
việc đòi hỏi phải hoàn thành trong thời gian ngắn, phải cỏ những giải pháp 
dứt khoát, kiên quyết, cứng rắn. thì phong cách này tương đối phù hợp 
Giáo viên có phong cách độc đoán thường lả người trung thực, thẳng thắn 

Tuy nhiên, nêu quá lạm dụng phong cách này sẽ làm mắt đi sự tự do 
và kiểm chế sự sáng tạo, tự chủ của học sinh, đôi khi khiển học sinh có cảm 
giác không an toàn, sợ hãi trước giáo viên. Tính thuyết phục bằng tình cảm 
trở nên mờ nhạt ở phong cách giao tiếp nảy. 

Giáo viên có phong cách này dễ hình thảnh ở học sinh tâm thể chống 
đối ngầm, sự “ngoan ngoãn”, “lễ phép giả tạo” trước mặt thầy cô... Nêu 
căng thẳng quá thì tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, hoặc có thực hiện công việc cũng. 
chỉ là sự miễn cưỡng, bắt buộc, không có sự say mê hứng thú, quá đáng hơn 
là thể hiện sự chống đối ra mặt. 

Thây cô có phong cách độc đoán thường bị học sinh coi là người “khô 
khan”, “cứng nhắc”, “người của công việc”; khó thiết lập được môi quan hệ 
gân gũi với học sinh; thiếu sức thuyết phục và giáo dục bằng tình cảm đối 
với học sinh. 
1.3.3.3. Phong cách tự do 

Bản chất của phong cách này là thái độ, hành vi, cử chỉ, điệu bộ ứng 
xử của giáo viên đối với học sinh dễ dàng thay đôi trong những tình huống, 
hoàn cảnh giao tiếp khác nhau. Giáo viên dễ thay đổi mục đích, nội dung, 
thậm chí cả đối tượng giao tiếp. 

Trong giao tiếp với học sinh, giáo viên có phong cách nảy thường dễ 
thay đổi thái độ, hành vi, cử chỉ, điệu bộ, cách ứng xử với học sinh trong, 
những hoàn cảnh giao tiếp thay đổi 


2 


Trong một số trường hợp, phong cách này có ưu thế là phát huy được 
tính tích cực nhận thức ở học sinh, kich thích sự sáng tạo của cả nhân; thẻ 
hiện sự mềm dẻo, linh hoạt, đôi khi pha lẫn sự khẻo léo đối xử sư phạm của. 
người thầy giáo. 

Tuy nhiên, phong cách nảy đôi khi thể hiện sự tủy tiện, thiểu nguyên 
tắc. Giáo viên không làm chủ được cảm xúc của mình, trong tâm trí họ 
những quy định nghiêm ngặt về quan hệ thảy - trò thường bị coi nhẹ, Giáo 
viên có phong cách này hay bị học sinh coi thường hoặc “cá mè một lứa” 
làm mắt đi ranh giới giữa thây và trò. 

Ba loại phong cách trên đều cỏ những ưu điểm và hạn chế nhất định 
Việc tổ chức quá trình dạy học không thể hoản toản phủ hợp với một loại 
phong cách nào. Trong giao tiếp với học sinh phân đông giáo viên thường 
thể hiện sự pha trộn cả ba phong cách trên. 


CÂU HỘI HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 
1. Giao tiếp sư phạm là gì? Những đặc thù của giao. tiếp sư phạm? 
2. Vai trỏ của giao tiếp sư phạm? 
3. Nguyên tắc giao tiếp sư phạm là gì? Trình bảy nội dung của các 
nguyên tắc giao tiếp sư phạm. 
4. Phong cách giao tiếp sư phạm là gì? Trình bảy biểu hiện của từng. 
phong cách giao tiếp sư phạm 


CÂU HỘI THẢO LUẬN 
1. So sánh sự giống và khác nhau giữa các phong cách giao tiếp 
sư phạm 


2. Phân tích các giai đoạn của quá trinh giao tiếp sư phạm 


24 


BÀI TẬP THỤC HÀNH 


Bài tập 1: Bạn hãy nhận diện phong cách giao tiếp của giáo viên thông, 
qua cách ứng xử của họ với học sinh trong các tình huông sau 

1. Tiết học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lớp 9B cỏ bài kiểm 
tra Văn I tiết của cô giáo Hồng. Trồng vảo lớp vang lên, khi cô Hồng vừa 
bước vào lớp các em học sinh đông thanh xin cô cho hoãn lại bải kiểm tra 
do các em mải chơi Tết nên chưa học kỹ bải. Cô Hồng yêu câu cả lớp trật 
tự, cô vui vẻ chúc các em một năm mới may mắn, học hành giỏi giang, 
ngoan ngoãn. Sau đỏ cô nhẹ nhàng nhưng cũng không thiểu sự nghiêm túc 
nhắc nhở giúp các em vẻ ý thức, trách nhiệm trong việc học tập của 
mình... rồi cô nói “'nhiệm vụ của cả cô vả trỏ là thực hiện đúng kế hoạch học 
tập đã để ra, do vậy ngày hôm nay bài kiểm tra vẫn phải diễn ra đúng như 
dự kiến. Tuy nhiên, cô sẽ dành thêm cho lớp 15 phút đẻ các em ôn lại kiến 
thức rồi chúng ta bắt đầu làm bài kiểm tra”. Sau 15 phút ôn tập, lớp 9B đã 
làm bài kiểm tra đúng như kế hoạch, có thể kết quả bài làm không phải tốt 
nhất nhưng đó cũng là bài học giúp các em học sinh trong lớp hiểu được 
học tập luôn lả nhiệm vụ hàng đầu của các em ở lửa tuôi nảy... 

2. Trên đường đến trường, cô Hằng - giáo viên chủ nhiệm lớp 8A bắt 
gặp học sinh Toàn lớp mình chủ nhiệm đang đứng gần cửa quán bi - a. Cô 
Hằng ngay lập tức bước đến trước mặt học sinh, không để cho Toản có cơ 
hội đôi co biện luận, cô nghiêm khắc nói với em Toàn: Đã đến giờ vào lớp 
mả em vẫn còn mải chơi bên ngoài em đã vi phạm nội qui của lớp của 
trường, cô yêu cầu em ngay lập tức vào lớp học và tối nay vẻ viết bản kiểm 
điểm có chữ ký của phụ huynh ngảy mai nộp cho cô nếu không cô sẽ đưa 
trường hợp của em ra hội đồng kỷ luật của Trường. 

3. Hôm nay là ngày 8/3, lớp 11A2 có môn học của cô giáo Thanh, cô 


Thanh cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Vì vậy, các em đã chuẩn bị quà 


25 


và một số trò chơi cho cả lớp tham gia để tô chức chúc mừng cô. Trồng vào 
lớp vang lên, cô giáo Thanh bước vào lớp trưởng liên thay mặt các bạn chúc 
mừng cô và xin cô Thanh dành thời gian cho lớp chơi trỏ chơi đẻ thay đổi 
không khí vì chẳng mấy khi có dịp lễ như vậy mà lại trùng vào đúng hôm có 
tiết của cô. Cô Thanh liền vui vẻ đồng ỷ cho lớp chơi trỏ chơi còn nội dung 
bài học sẽ dồn vào buỗi học sau. Cô trỏ lớp 11A2 đã có ngảy 8/3 rất vui vẻ, 
các em học sinh cỏn hẹn hò nhau dịp lễ sau nếu lại trùng vào giờ của cô 
giáo chủ nhiệm các em sẽ chuẩn bị kế hoạch hoành tráng hơn để “chúc 
mừng” cô và... “đỡ phải học”! 


26 


Chương 2 
MỘT SỐ KỸ NĂNG GIAO TIẾP SƯ PHẠM 


2.1. Khái niệm kỹ năng giao tiếp sư phạm 

Kỹ năng là tổng hợp những thao tác, cử chỉ phối hợp hải hoà hợp lí 
nhằm đảm bảo cho hoạt động đạt kết quả cao với sự tiêu hao năng lượng 
thân kinh và cơ bắp ít nhất trong những điều kiện thay đổi. 

Theo từ điển tiếng Việt: Kỹ năng là khả năng ứng dụng tri thức vào 
thực tiễn [31] 

Kỹ năng là khâu cuối củng của quá trình xã hội hoá, bộc lộ trong hoạt 
động. Đó là sự chín muôi các phẩm chất nhân cách và năng lực của một cá 
nhân trong một nghẻ nghiệp nhất định. 

Kỹ năng có tiền đề vật chất là cầu tạo và chức năng hoạt động của các 
giác quan, hệ thân kinh, cơ bắp, gân xương, tim mạch... nhưng cái quyết 
định để có một kỹ năng nào đó là trí thức và sự rèn luyện của con người 
trong một dạng hoạt động nhất định. 

Theo tác giả Hồng Thị Thu Hiền, Tổ Tâm lý giáo dục - Khoa Sư phạm 
kỹ thuật trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phô Hồ Chí Minh: “Kỹ 
năng giao tiếp sư phạm là hệ thống những tương tác, cử chỉ, điệu bộ, hành 
vi phôi hợp hài hòa, hợp lý của giáo viên nhằm đảm bảo cho quá trình tiếp 
xúc với học sinh đạt kết quả trong hoạt động dạy học và giảo dục”. 

21 


Theo các tác giả Ngô Công Hoàn và Hoàng Anh: “Kỹ năng giao tiếp 
sư phạm là toàn bộ những thao tác, cử chỉ, ngôn ngữ phối hợp hài hoà hợp 
lý của giáo viên nhằm đảm bảo cho sự tiếp xúc với học sinh đạt kết quả cao 
trong hoạt động dạy học và giáo dục với sự tiêu hao năng lượng tinh thân, 
cơ bắp ít nhất trong những điều kiện thay đổi” [16]. 

Hiểu một cách cụ thể: Kỹ năng giao tiếp là khả năng nhận thức nhanh 
chóng những biểu hiện bên ngoài và những diễn biển tâm lý bên trong của 
học sinh và bản thân, đồng thời biết sử dụng hợp lý các phương tiện ngôn 
ngữ và phi ngôn ngữ; biết cách tổ chức, điều khiển, điều chỉnh quá trình 
giao tiếp nhằm đạt mục đích giáo dục 

Theo chúng tôi, kỹ năng giao tiếp sư phạm là khả năng sử dụng phối 
hợp các phương tiện giao tiếp (ngôn ngữ nói và các thao tác, cử chỉ, điệu 
bộ, sự vận động của cơ mặt, ánh mắt, nụ cười, tư thế, tác phong...) của giáo 
viên nhằm đạt mục đích giáo dục. 

2.2. Phân loại kỹ năng giao. tiếp sư phạm 

2.2.1. Căn cứ vào diễn biến của một pha giao tiếp, người ta chia các kỹ 
năng giao tiếp sư phạm thành 3 nhóm chính: 

2.2.1.1. Nhóm kỹ năng định hướng giao tiếp 

Kỹ năng này được biểu hiện ở khả năng dựa vào sự biểu lộ bên ngoài 
như sắc thái biểu cảm, ngữ điệu, thanh điệu của ngôn ngữ, cử chỉ, điệu bộ, 
động tác... mà phán đoán chính xác những trạng thái tâm lý bên trong của 
chủ thể giao tiếp (giáo viên) và đối tượng giao tiếp (học sinh). 

Nhóm kỹ năng này bao gồm: Các kỹ năng đọc trên nét mặt, cử chỉ, 
hành động, lời nói và kỹ năng chuyển từ sự tri giác cái bên ngoài vào để 
nhận biết đúng bản chất bên trong của nhân cách học sinh. 

Kỹ năng đọc trên nét mặt, cử chỉ, hành vi, lời nói: Nhờ trí giác tỉnh 
tế và nhạy bén các trạng thái tâm lý qua nét mặt, cử chỉ, ngữ điệu, âm điệu 
của lời nói mà chủ thể giao tiếp phát hiện chính xác và đầy đủ thái độ của 
đối tượng. 


28 


Ngôn ngữ là phương tiện biểu cảm rất phong phú, ngôn ngữ diễn tả 
tình cảm của cá nhân, nó thể hiện tính cách, trí tuệ, tình cảm, ý chỉ của con 
người. Tỉnh chủ động hay bị động, chân thành hay giả dồi, tin tưởng hay 
hoài nghì đều ¡n dâu trong giọng nỏi hay nhịp điệu của lời nói 

Trạng thải xúc cảm của mỗi người còn được thẻ hiện qua nét mặt, cử 
chỉ, hảnh vi 

Kỹ năng, chuyển tử sự tri giác bên ngoải vào nhận biết bản chất bên 
trong của nhân cách: Sự biểu hiện các trạng thái tâm lý của con người qua 
ngôn ngữ vả điệu bộ rất phức tạp vì củng một trạng thái xúc cảm có thể 
được bộc lộ ra bên ngoải bằng ngôn ngữ và điệu bộ khác nhau. Ngược lại, 
sự biểu hiện ở bên ngoài như nhau lại là vẻ ngoài của các tâm trạng khác 
nhau. Tuy nhiên, nhờ có những dấu hiệu biểu hiện chung nhất về xúc cảm 
qua các biểu hiện bên ngoài mà người ta vẫn có thể phán đoán đúng các 
trạng thái, đặc điểm tâm lý của đối tượng giao tiếp. 

Nhóm kỹ năng định hướng có thể được chia nhỏ hơn: định hướng 
trước khi tiếp xúc vả định hướng trong quá trình tiếp xúc. 

Định hướng trước khi tiếp xúc lả một thỏi quen cần thiết trước khi tiếp 
xúc với bắt kỷ dối tượng giao tiếp nảo. Khi tiếp xúc với một học sinh cẩn có 
những thông tin về em đỏ. Những thông tin này rất cần thiết để thẩy, cô 
giáo phác thảo chân dung tâm lý của học sinh. 

Phác thảo chân dung tâm lỷ là xây dựng mô hình tâm lý về những 
phẩm chất tâm lý đặc thù của đổi tượng. trên cơ sở đó, giáo viên có các 
“phương án” ứng xử khác nhau, “dự đoán”, lường trước những phản ứng có 
thể có của đối tượng giao tiếp, cỏ cách ứng xử phủ hợp. 

Định hướng trong quá trình tiếp xúc: Định hướng trước khi tiếp xúc 
mới chỉ tạo ra chân dung tâm lý giả định. Khi tiếp xúc với học sinh, tập thể 
học sinh hoặc phụ huynh học sinh, giáo viên mới gặp trực tiếp những đối 
tượng đó. Chinh sự gặp gỡ trực tiếp là thực tiễn kiểm nghiệm sự đúng, sai 
của mô hình giả định, từ đó, giáo viên sẽ nhanh chóng điểu chỉnh để cỏ 


29 


chân dung tâm lý chính xác hơn về đối tượng giao tiếp và có phương án ứng 
xử hợp lý. 
2.2.1.2. Kỹ năng định vị 

Kỹ năng định vị là kỹ năng đảm bảo có sự đồng cảm giữa chủ thể giao 
tiếp và đối tượng giao tiếp. Kỹ năng này là khả năng biết xác định vị trí 
trong giao tiếp, biết đặt vị trí của mình vào vị trí của đối tượng... để cỏ thể 
vui, buổn với niềm vui, nỗi buồn của họ, biết tạo ra điều kiện để đối tượng 
chủ động giao tiếp với mình. 

Kỹ năng định vị của người giáo viên còn thể hiện ở chỗ biết xác định 
đúng không gian và thời gian giao tiếp. 

Kỹ năng định vị thực chất lả kỹ năng xây dựng “phác thảo chân dung 
tâm lý” về đối tượng giao tiếp ở giai đoạn đúng, chính xác, tương đối ồn 
định, trong “phác thảo chân dung tâm lý” ở kỹ năng này những nội dung, 
chủ yếu thuộc về nhóm dấu hiệu nhân cách, vị trí của học sinh trong các 
quan hệ xã hội. Tính khái quát và tính cá biệt cần được lưu ý khi “phác thảo. 
chân dung nhân cách học sinh”. 
2.2.1.3. Nhóm kỹ năng điều khiển quá trình giao tiếp 

Kỹ năng điều khiển quá trình giao tiếp thể hiện ở chỗ chủ thể giao tiếp 
biết thu hút đối tượng, tìm ra đề tài giao tiếp, duy trì nó, xác định được 
nguyện vọng, hứng thú của đối tượng; biết làm chủ trạng thái xúc cảm của 
bản thân và biết sử dụng hợp lý các phương tiện giao. tiếp. 

Kỹ năng điều khiển quá trình giao tiếp bao gồm: 

Kỹ năng điều khiển đối tượng giao tiếp: Kỹ năng này được thể hiện ở 
chỗ chủ thể giao tiếp biết thu hút đối tượng giao tiếp, tìm ra đề tài giao tiếp. 
Tuỳ đối tượng giao tiếp và tình huống giao tiếp cụ thể chủ thể giao tiếp cần 
biết nói gì và làm gì lúc bắt đầu giao tiếp; Biết thúc đẩy hoặc kìm hãm tốc 
độ giao tiếp khi cần thiết, thậm chí cắt giảm hoặc thay thể thành phân trong 
nội dung giao tiếp cho phủ hợp; Biết tạo ra những xúc cảm tích cực cho đối 


30 


tượng giao tiếp; Tìm hiểu nhu cầu, hứng thú của đôi tượng vả nếu có thể 
hướng nội dung giao tiếp vào những nhu câu hứng thú đó 

Kỹ năng điều khiển bản thân chủ thẻ giao tiếp: Kỹ năng nảy được biểu 
hiện ở khả năng làm chủ trạng thải xúc cảm của bản thân, biết tự kiểm chế, 
che dấu được tâm trạng của bản thân khi cần thiết. Biết tạo ra hứng thú, xúc 
cảm tích cực cho bản thân mình. Biết điều khiển, điều chỉnh các diễn biến 
tâm lý của mình và các phương pháp tiền hành giao tiếp sao cho phù hợp 
với hoàn cảnh, đối tượng mà vẫn đạt được mục đích giao tiếp 

Kỹ năng sử dụng phương tiện giao tiếp: Phương tiện giao tiếp đặc 
trưng cho con người là ngôn ngữ. Trong Tâm lý học, người ta khẳng định 
rằng: nêu nội dung của lời nói tác động vào ý thức thi ngữ điệu của nó tác 
động mạnh mẽ đến tình cảm của con người 

Ngoải ngôn ngữ diễn cảm thì tác phong, điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, nụ 
cười... cũng là những hình thức biểu cảm trong quan hệ giao tiếp. Chúng bổ 
sung, hỗ trợ cho phương tiện biểu cảm bằng ngôn ngữ khiến quá trình giao 
tiếp diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả. 

2.2.2. Căn cứ vào thành phần cấu trúc của quá trình giao tiếp, có thể chia 
kỹ năng giao tiếp sư phạm thành các kỹ năng cụ thể như sau: 
2.2.2.1. Kỹ năng tìm hiểu môi trường giao tiếp 

a. Khái niệm 

Môi trường giao tiếp toàn bộ những điều kiện, hoàn cảnh nơi diễn ra 
quá trình giao tiếp. 

Môi trường giao tiếp bao gồm: Không gian, thời gian, địa điểm giao 
tiếp; số người hiện diện, mồi tương quan giữa các chủ thể giao tiếp, đặc điểm 
tâm lý của đối tượng giao tiếp; các điều kiện, phương tiện hỗ trợ: khí hậu, ánh 
sáng, tiếng ồn, đồ vật xung quanh... ở nơi diễn ra quá trình giao tiếp. 

Môi trường giao tiếp có thể tạo điều kiện thuận lợi hoặc gây cản trở 
cho quá trình giao tiếp. Vì thế, để đạt được mục đich giao tiếp, người giáo 


3ã 


viên phải nắm được đặc điểm của môi trường giao tiếp, khắc phục tối đa 
những hạn chế do môi trường giao tiếp gây ra. 

Kỹ năng tìm hiểu môi trường giao tiếp là khả năng phát hiện một cách 
nhanh chóng những đặc điểm về hoàn cảnh, điều kiện nơi diễn ra quá trình 
giao tiếp, từ đó có thể tiến hành quá trình giao tiếp một cách hiệu quả. 

b. Biểu hiện của kỹ năng tìm hiểu môi trường giao tiếp 

Xác định đúng không gian, thời gian, địa điểm và các phương tiện hỗ 
trợ cho quá trình giao tiếp, số lượng người tham gia giao tiếp, đặc điểm tâm 
lý của đối tượng giao tiếp, khoảng thời gian giao tiếp được xác định. 

Lưựa chọn và sử dụng không gian, thời gian, địa điểm giao tiếp phù hợp. 

Làm chủ thời gian, không gian, tình huồng giao tiếp. 

Căn cứ vào hoàn cảnh, điều kiện nơi diễn ra quá trình giao tiếp để giao 
tiếp một cách hiệu quả. 

e. Yêu cầu của kỹ năng tìm hiểu môi trường giao tiếp 

Kỹ năng tìm hiểu môi trường giao tiếp đòi hỏi người giáo viên trước 
hết phải xác định được không gian, thời gian, địa điểm và các phương tiện 
hỗ trợ cho quá trình giao tiếp, số lượng người tham gia giao tiếp, đặc điểm 
tâm lý của đối tượng giao tiếp, khoảng thời gian giao tiếp được xác định... 

Tùy theo mục đích giao tiếp mà người giáo viên có thể lựa chọn và sử 
dụng không gian, thời gian, địa điểm giao tiếp cho phủ hợp... 

Hiệu quả giao tiếp còn phụ thuộc vào tập quán, thói quen, giá trị văn 
hóa của nhóm xã hội, đặc điểm tâm lý, tâm trạng chung của đôi tượng giao. 
tiếp. Vì thế, người giáo viên cần phải nắm được đặc điểm của những yêu tố 
nêu trên thuộc môi trường giao tiếp để chọn cách giao tiếp phù hợp và được 
đối tượng chấp nhận. 

Chẳng hạn, giao tiếp trong môi trường tập thể học sinh có sự khác 
nhau về lứa tuổi, thành phẩn dân tộc, giới tính... nếu người giáo viên thiểu 


hiểu biết về đặc điểm lứa tuổi, phong tục tập quán của các dân tộc, ứng xử 


32 


không kiéo léo thì đối tượng giao tiếp sẽ cỏ biểu hiện thiếu sự “hưởng, 
ứng”, đồng thời những gì người giáo viên muôn đem ra giao lưu, trao đôi 
chắc chắ: sẽ khó được chấp nhận. 

'Tón lại, giao tiếp nói chung, giao tiếp giữa giáo viên với học sinh nói 
riêng luôi tổn tại trong một ngữ cảnh, một môi trường, nhất định. Muốn giao. 
tiếp thàni công, người giáo viên phải học cách làm chủ thời gian, không, 
gian, tình huồng giao tiếp... Thông qua hoạt động giao tiếp, nhờ vôn kinh 
nghiệm sng, sự hiểu biết vẻ đặc điểm của môi trường, người giáo viên sẽ 
có kỹ nărg và kinh nghiệm xử lý thích hợp. 
2.2.2.2. kỹ năng tìm hiểu đối tượng giao tiếp 

a. Khải niệm 

Đốitượng giao tiếp là cá nhân hay nhóm người mà chúng ta thực hiện 
việc giaotiếp hoặc có thẻ hiểu đối tượng giao tiếp là người tiếp nhận thông 
điệp của thủ thẻ giao tiếp. 

Có thể phân loại đối tượng giao tiếp theo độ tuổi, giới tính, nghề 
nghiệp, tỉnh độ, vùng miễn, địa vị xã hội, kiểu tính cách, kiểu khí chất. 

Mu›n giao tiếp thành công, chủ thể giao tiếp cân tìm hiểu và nắm bắt 
được những đặc điểm về đối tượng giao tiếp. Tùy đối tượng giao tiếp mà có 
cách ứngxử cho phù hợp. 

Kỹ tăng tìm hiểu đối tượng giao tiếp là khả năng xác định, nắm bắt 
được những đặc điểm tâm, sinh lý (sức khỏe, thể chất; nhu cầu, nguyện 
vọng, tín) cách, năng lực, tình cảm, ý chí...), những đặc điểm về hoàn cảnh 
sống, điể kiện hoạt động của đối tượng giao tiếp, từ đó có cách giao tiếp, 
ứng xử phù hợp, đạt hiệu quả cao. 

Kỹ tăng tìm hiểu đối tượng giao tiếp là kỹ năng cân thiết đối với chủ 
thể giao tếp trước khi tiếp xúc với bắt kỳ đối tượng giao tiếp nào. Cổ nhân 
đã dạy: “Biết mình biết người trăm trận trăm thắng”. Trong giao tiếp với 
học sinh,việc hiểu biết về đặc điểm tâm lý của các em giúp người giáo viên 


33 


kịp thời điều chỉnh hảnh vi và cách thức tác động đến đối tượng; tự điều 
chỉnh bản thân và điều khiển tâm lý đối tượng lảm cho việc giao tiếp thực 
hiện đúng chức năng và đạt được mục đích giáo dục. Vẻ điều này, 
K.Đ.Usinxki - nhà giáo dục Nga cũng đã từng nói: “Muốn giáo dục con 
người đẩy đủ phải hiểu đầy đủ về con người” 

b. Biểu hiện của kỹ năng tìm hiểu đối tượng giao tiếp 

Giáo viên nhận diện được đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh, 
trên cơ sở đó, có cách ứng xử phù hợp đem lại hiệu quả cao cho quá trình 
giao tiếp. 

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh gia đình, đặc điểm tâm, sinh lý, 
những ưu điểm, hạn chế, trình độ nhận thức, năng lực... của từng học sinh, 
giáo viên phân tích và nhận biết được tâm lý của đối tượng trong quá trình 
giao tiếp. 

Giáo viên biết “phác thảo chân dung tâm lý” của đối tượng giao tiếp, 
tạo cơ sở cho việc lựa chọn phương án ứng xử phù hợp nhằm đạt được mục 
đích của quá trình giao tiếp. 

e. Yêu cẩu của kỹ năng tìm hiểu đối tượng giao tiếp 

Để có kỹ năng này trước hết người giáo viên phải nắm được đặc điểm 
tâm, sinh lý lứa tuổi, trên cơ sở đó, có cách ứng xử phù hợp với đối tượng, 
đem lại hiệu quả cao cho quá trình giao tiếp. 

Khi tiếp xúc với học sinh, người giáo viên cần tìm hiễu về điều kiện, 
hoàn cảnh gia đình, đặc điểm tâm, sinh lý, những ưu điểm, hạn chế, trình độ 
nhận thức, năng lực... của từng học sinh, trên cơ sở đó phân tích và nhận 
biết tâm lý của đối tượng trong quá trình giao tiếp. Thực chất của điều này 
là người giáo viên “phác thảo chân dung tâm lý” của học sinh mà minh tiếp 
xúc, tạo cơ sở cho việc lựa chọn phương án ứng xử phù hợp nhằm đạt được 
mục đích của quá trình giao tiếp. Đối với tập thẻ học sinh hoặc phụ huynh 
học sinh, yêu cầu cũng tương tự như vậy. Vốn sống, vốn kinh nghiệm và sự 
rèn luyện sẽ giúp nguời giáo viên thực hiện được những yêu câu nêu trên. 


34 


2.2.2.3. Kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu trong giao tiếp 

a. Khái niệm 

Ấn tượng ban đầu trong giao tiếp là hình ảnh vẻ đối tượng giao tiếp 
được hình thành trong lần gặp gỡ đâu tiên. 

Hình ảnh vẻ đổi tượng giao tiếp là sự nhận xét, đánh giá vả thái độ của 
chúng ta về đối tượng giao tiếp trong lần đâu tiên tiếp xúc. 

Trong cấu trúc của ấn tượng ban đầu người ta thường nói đến ba 
thành phần cơ bản: thành phần cảm tỉnh, thành phần lý tính và thành phần 
cảm xúc. 

Thành phân cảm tính: bao gồm các đặc điểm bê ngoài của đối tượng 
giao tiếp như: ăn mặc, trang điểm, ánh mắt, nụ cười, diện mạo... Đây là 
thành phần cơ bản chiếm ưu thể trong cầu trúc của ấn tượng ban đâu. 

Phương ngôn cỏ câu: 

“Gặp nhau nhìn quân áo 
Tiễn nhau nhìn tâm hẳn ” 

Điều này cho thấy, trong giao tiếp, trang phục của con người thường, 
để lại những ân tượng nhất định. Do vậy, những người có kinh nghiệm và 
từng trải thường chú ý đến những biểu hiện bề ngoài của bản thân trong lần 
đầu tiếp xúc với đối tượng giao tiếp. 

Tuy nhiên, vẻ bề ngoài của một người không phải bao giờ cũng thể 
hiện đúng bản chất của con người, chẳng hạn trường hợp: “Bề ngoài thơn 
thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao”. Do vậy, những 
người có lý trí và từng trải thường không để ấn tượng ban đầu ảnh hưởng, 
đến mối quan hệ và hành động của họ. 

Thành phân lý tính: bao gồm những nhận xét, đánh giá ban đầu về 
phẩm chất bên trong của đối tượng giao tiếp như: tính cách, tình cảm, 
năng lực... 


35 


“Thành phân cảm xúc: bao gồm những rung đông nảy sinh do quá trình 
gặp gỡ như: thiện cảm hay ác cảm, hải lòng hay không hài lòng... Thảnh 
phần cảm xúc ảnh hưởng. nhiều đến độ bền vững của ân tượng ban đâu. Nói 
chung, cảm xúc càng mạnh thì hình ảnh về đối tượng giao. tiếp càng khó bị 
phai mờ. 

Kỹ năng tạo ấn tượng ban đẩu trong giao tiếp là khả năng tạo ra hình 
ảnh ban đầu tốt đẹp với đối tượng giao tiếp trong lần tiếp xúc đâu tiên. 

b. Biểu hiện của kỹ năng tạo ấn tượng ban đâu trong giao tiếp 

Sử dụng hợp lý các phương tiện giao tiếp (lời nói, hành vi, cử chỉ, 
hành động, ánh mắt, nét mặt, nụ cười... ) khiển đối tượng giao. tiếp yên tâm, 
tin tưởng... ngay trong lần đầu tiếp xúc 

Tạo bầu không khí tâm lý vui vẻ, thỏa mái trên cơ sở tôn trọng vả hợp. 
tác trong lần đầu tiếp xúc. 

e. Yêu cầu của kỹ năng tạo. ấn tượng ban đầu trong giao tiếp 

Trong giao tiếp sư phạm, muốn gây được ấn tượng tốt với người học 
trong lần đầu tiếp xúc, cần chú ý tuân thủ một số yêu câu cơ bản sau: 

Tạo bầu không khí thân mật, hữu nghị: Khi tạo được bầu không khí 
như vậy người đối thoại sẽ cảm thấy yên tâm, tin tưởng, tức là chúng ta đã 
xây dựng được hình ảnh tích cực về mình. Muốn làm được điều nảy chúng, 
ta cần chú ý đến những biểu hiện bề ngoài của mình như: ánh mắt, nét mặt, 
nụ cười, lời nói, khoảng cách trong giao tiếp... 

Nói về những vân đề mà học sinh tỏ ra quan tâm; Xác định được chủ 
đề mà đối tượng đang giao tiếp quan tâm là một vẫn đề đòi hỏi sự nhạy cảm 
và tỉnh tế. Để có được điều nảy, một trong những thủ thuật quan trọng mà 
người giáo viên có thể sử dụng đó là hướng học sinh tới những câu chuyện 
đời thường để thăm dò nhu cầu, nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của học 
sinh... Khi đã nắm được đặc điểm tâm lý của học sinh, người giáo viên 
khéo léo tập trung vào những vấn đề mà các em quan tâm. 


36 


Nắm vững thời cơ vả giây phút quyết định của cuộc giao tiếp: Trong, 
giao tiếp bên cạnh việc hòa hợp khi tiếp xúc cần phải xác định đên tinh mục 
đích và hiệu quả của việc giao tiếp. Do đó, khi giao tiếp với người học, giáo 
viên cân lựa chọn thời cơ để nêu ra những vẫn đẻ mà mình quan tâm, đồng, 
thời cùng với các em tim cách giải quyết 

Như vậy, để đạt được hiệu quả của quá trình giao tiếp, người giáo viên 
cần phải có kỹ năng, kỹ xảo, những “thủ thuật” của quả trình giao tiếp, 
trong đỏ, việc tạo ra án tượng ban đầu tích cực trong lần đầu tiếp xúc với 
học sinh là một yêu cầu cần thiết 
2.2.2.4. Kỹ năng lắng nghe 

q. Khái niệm 

Nghe là hình thức tiếp nhận thông tin thông qua thính giác. Như vậy, 
nghe là phản xạ sinh học khi âm thanh tác động vào màng nhĩ tạo các sóng 
điện chạy trong não cho ta cảm thụ được âm thanh từ thể giới xung quanh. 

Trong quá trình giao tiếp, chủng ta vừa phải tác động lại vừa phải 
quan sát lắng nghe “đối phương”. Việc lắng nghe người khác, nắm bắt, 
thông hiểu các thông tin để cỏ thái độ, hành vi tương xứng là điều rất có ý 
nghĩa trong giao tiếp. Có nhà nghiên cứu đã nhận xét rằng, trong cuộc sống, 
mỗi ngày làm việc, ít ra là chúng ta phải dùng nửa thời gian đẻ lắng nghe và 
xử lý thông tin trên cơ sở đó mà chúng ta có những tác động phản hồi đối 


với mọi người 


Hình 1.1. Biểu đồ thời lượng sử dụng các kỹ năng 
37 


Lắng nghe là một nghệ thuật trong giao tiếp, lắng nghe không phải 
chỉ là thu nhận thông tin mà lắng nghe là tập trung chú ý, tập trung suy 
nghỉ, phân tích, suy luận, cảm thụ một âm thanh hoặc một loại tín hiệu. 

Có thể hiểu lắng nghe là nghe một cách tập trung và có mục đích để 
tiếp nhận thông tin. Đây là một quá trình tâm lý giúp cho chúng ta hiểu ý 
nghĩa của nội dung được nghe. Lắng nghe là một hoạt động tâm lý tích cực 
có sự tham gia của ý thức, đòi hỏi người nghe phải tập trung chú ý cao độ 
để tiếp nhận và hiểu được ý nghĩa của thông tin. Lắng nghe không phải là 
bản năng mà là một nghệ thuật, kỹ năng cẩn phải rèn luyện lâu dài 

Tâm quan trọng của việc lắng nghe: 

Thỏa mãn nhu cầu của đối tượng giao tiếp: Không có gì chán bằng khi 
mình nói mà không ai nghe. Vì vậy, khi chúng ta lắng nghe người khác nói, 
chứng tỏ chứng tỏ chúng ta biết tôn trọng người khác và có thể thỏa mãn 
nhu câu tự trọng của họ. 

Thu thập được nhiều thông tin hơn: Bằng cách khuyến khích người 
khác nói chúng ta sẽ có được thêm các thông tin, từ đó có cơ sở đẻ lựa chọn 
lời nói, hành vi và cách ứng xử nhằm đạt mục đích giao tiếp. 

Tạo ra mối quan hệ tốt đẹp với người khác: Lắng nghe là cơ sở tạo 
mối quan hệ tình cảm tốt đẹp giữa chủ thể giao tiếp và đối tượng giao tiếp, 
giúp tình bằng hữu được tăng cường và kết quả sẽ là sự hợp tác thành công, 
trong hoạt động. 

Tìm hiểu được người khác một cách tốt hơn: Lắng nghe giúp chúng ta 
hiểu được tính cách, tính nết và quan điểm của người khác trong giao tiếp. 

Giúp người khác có được một sự lắng nghe có hiệu quả: Bằng cách 
tạo dựng một không khí lắng nghe tốt, bạn sẽ thấy rằng những người nói 
chuyện với bạn trở thành những người lắng nghe có hiệu quả. 

Lắng nghe giúp chúng ta giải quyết được nhiễu vân đẻ: Có nhiều vấn 
để, nhiều sự mâu thuẫnkhông giải quyết được chỉ vì hai bên không chịu 


38 


lắng nghe để hiểu nhau. Bằng sự cởi mở của minhvà bằng cách khuyến 
khích người ta nói, hai bên sẽ phát hiện ra những nguyên nhân dẫn đến mâu 
thuẫn và củng nhau đưa ra các giải pháp đề thoát ra sự xung đột đó. 

Trong cuộc sông người ta thường ví “nói là gieo, nghe là gặt”. Ngạn 
ngữ Nga cỏ câu: “con người mất 3 tuổi để học nói nhưng phải mất cả đời để 
học lắng nghe. 

Kỹ năng lắng nghe là kha năng tập trung chú ý một cách có mục đích 
để tiếp nhận thông tin và thấu hiểu đối tượng. 

Các yếu tổ ảnh hưởng đến kỹ năng lắng nghe: 

Tốc độ suy nghĩ: Tốc độ tư duy của con người thường nhanh hơn 
nhiều so với tốc độ nói nên khi nghe người khác nói, chúng ta thường có dư 
thời gian để suy nghĩ theo chiều hướng khác khiến tư tưởng bị phân tán. Vì 
vậy, khi trình bày vấn đề, chúng ta nên đi thẳng. vào vấn đề, nói ngắn gọn 
với tốc độ vừa phải nhằm tạo ra sự tập trung của người nghe. 

Sự phức tạp của vấn đề: Nếu vấn đề người nói trình bảy quá phức tạp 
sẽ làm cho người nghe khỏ hiểu và khó tập trung theo dõi vân đề mả người 
nói đang trình bày. 

Do không được tập luyện: Từ nhỏ đến lúc trưởng thành, con người 
dành nhiều thời gian cho việc tập nói, tập viết, tập đọc... nhưng dành rắt ít 
thời gian cho luyện kỹ năng lắng nghe. 

'Thiêu sự quan tâm vả sự kiên nhẫn: Thiếu quan tâm và kiên nhẫn khi 
nghe người khác nói là một trong những yếu tô cản trở sự lắng nghe. 

Thiếu sự quan sát bằng mắt: Khi lắng nghe cần phải nắm bắt được cả 
những thông tin không bằng lời, như ánh mắt, nét mặt, dáng điệu, cử chỉ... 
để biết thêm vẻ thái độ và cảm nghĩ của đối tượng. 

Những thành kiến tiêu cực: Thường người ta có khuynh hướng lắng 
nghe một cách chủ quan, nên những thảnh kiến tiêu cực khiến người ta 
không chú ý lắng nghe nữa. Những thành kiến đó có thể xuất phát từ cách 


39 


ăn mặc, tóc tai, dáng vẻ bên ngoải, giọng nỏi, cách sử dụng từ ngữ... của 
đối tượng. Chủng tộc và giới tính đôi khi cũng cản trở tới việc lắng nghe 
Khi cỏ những thành kiến, định kiến tiêu cực thì người ta thường tìm những 


lý lẽ để bác bỏ vả những câu hỏi để gây cản trở cho người nói 

Uy tín của người nói: Thường uy tin làm tăng sức ám thị, nên khi 
chúng ta nghe một người có uy tín nói về những vấn đề mả mình quan tâm, 
thì chúng ta dễ bị mắt tính phê phán và nghe một cách mủ quáng. 

Những thói quen xấu khi lắng nghe: Lười suy nghĩ, giả vờ chú ý lắng 
nghe, cắt ngang lời người nói, đoán trước của người nói, nghe một cách 
máy móc, buông trôi sự chú ý... sẽ làm giảm hiệu quả của việc lắng nghe. 

b. Biểu hiện của kỹ năng lắng nghe 

Có sự tập trung chủ ý cao độ, tạo không khí bình đẳng, cởi mở và nhu 
cầu thực sự mong muốn lắng nghe trong quá trình tiếp nhận thông tin và 
thấu hiểu đối tượng giao tiếp. 

Bộc lộ sự quan tâm đến đối tượng giao tiếp và lời nói của họ (mắt 
nhìn người nói một cách nhẹ nhàng, nhưng không tập trung vào một điểm 
nào đó mà nhìn bao quát; tư thế hướng về phía người nói; gật đầu... ). 

Gợi mở vấn đề, khuyến khích người nói và phản hồi một cách thích 
hợp bằng lời nói, hành vi, nét mặt, ánh mắt, nụ cười... 

e. Yêu cầu của kỹ năng lắng nghe 

Để lắng nghe có hiệu quả, chủ thể giao tiếp cần thực hiện tốt các yêu 
cầu cơ bản sau đây: 

Thể hiện sự tôn trọng. đối tượng giao. tiếp: Khi lắng nghe, cần chăm 
chú, tập trung, hướng ánh mắt về phía đối tượng giao tiếp, nghiêng người về 
phía trước để cho họ thấy sự quan tâm và thích thú; có cử chỉ đúng mực, 
lịch sự, gật đầu hoặc lắc đầu khi cần thiết... 

Phản hồi một cách tích cực và thích hợp: Duy trì cuộc nói chuyện 
bằng cách đặt câu hỏi hoặc có thể nhắc lại một số câu đối tượng giao tiếp 
đã nói. 


40 


Trong quá trình lắng nghe, khi không hiểu nội dung thông tin hoặc các 
thông tin đối tượng giao tiếp đưa ra không rõ ràng, chủ thẻ giao tiếp có thể 
phản ánh cảm nhận của mình cho đi tượng giao tiếp để họ điều chỉnh lại 
nội dung và cách trình bày thông tin nhưng phải biết kiểm soát cảm xúc của 
minh để người nỏi không bị mắt hứng, 

Không ngất lời đối tượng giao tiếp khi họ đang say sưa trình bảy một 
vẫn đề nào đó 

Biết im lặng khi cần thiết: Nhiều khi im lặng thể hiện sự quan tâm đến 
đối tượng giao tiếp, khuyến khich họ nói lên ÿ kiến, quan điểm của mình. 
3.2.2.5. Kỹ năng đặt câu hỏi 

a. Khái niệm 

Kĩ năng đặt câu hỏi là sự vận dụng trì thức, kinh nghiệm vào hành vi 
sử dụng câu hỏi hợp lý hướng tới cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của đối 
tượng giao tiếp, khích lệ họ chia sẻ nhằm khai thác thông tin, đồng thời 
giúp họ tự nhận thức vẻ bản thân và hoàn cảnh đề thay đồi. 

Mục địch của việc sử dụng kỹ năng đặt câu hỏi: Hỏi để khai thác 
thông tin liên quan đến vân đề của đôi tượng giao tiếp, giúp họ nhận thức rõ 
hơn về bản thân và hoàn cảnh để thay đổi nhằm tạo ra sự tương tác tích cực 
trong giao tiếp. 

Có hai loại câu hỏi: Câu hỏi mở (lả câu hỏi thường được sử dụng bắt 
đầu với các từ như: “4i 2”, “Khi nào?", “Ở đâu?", “Như thể 
nào?”, “Tại sao?" hoặc kết thúc với các từ “Như thể nào?”, “Ña sao?”..., 
(là câu hỏi trực tiếp hướng tới cảm xúc, tới bản thân đối tượng...) và câu 
hỏi đóng (là câu hỏi chỉ cần trả lời “Có” hoặc “Không”, “Đứng” hoặc 
“$ai” hoặc một câu trả lời ngắn gọn). 


b. Biểu hiện của kỹ năng đặt câu hỏi 
Biết cách đặt câu hỏi: Sử dụng các loại câu hỏi một cách hợp lý, linh 


hoạt, trong đó sử dụng nhiều câu hỏi mở; Sử dụng câu hỏi đóng một cách 


4I 


hạn chế, có suy xét (chỉ trong những trường hợp cân thiết); Không né tránh 
mà nên sử dụng những câu hỏi về cảm xúc, suy nghĩ cá nhân; Tránh sử 
dụng nhiều câu hỏi bắt đầu bằng tại sao/vì sao; Tránh sử dụng câu hỏi đa 
nghĩa, câu hỏi có nhiều từ hỏi dễ tạo cảm giác bị hỏi dồn dập. 

Định hướng rõ nội dung hỏi: Hỏi về cảm xúc, suy nghĩ, hành vi của 
đối tượng giao tiếp, không chỉ hỏi về diễn biến nguyên nhân vấn đẻ; Hỏi vẻ 
thông tin liên quan tới cả hiện tại chứ không chỉ vẻ quá khứ, Không né tránh 
hỏi về cảm xúc hay những vấn để tế nhị; Hỏi về suy nghĩ, mong muốn, nhu 
câu và hướng giải pháp của chính đối tượng giao tiếp; Chú ý hỏi những điều 
đối tượng giao tiếp quan tâm 

Có thái độ, hành vi khích lệ trong khi đặt câu hỏi: Lắng nghe và chủ ỷ 
quan sát những phản ứng của đối tượng giao tiếp; Tôn trọng sự im lặng, 


dành thời gian cho đối tượng giao tiếp suy nghĩ, Thẻ hiện thái độ lắng nghe, 


tôn trọng, không phê phán; Có hành vi khích lệ như phản hỏi, tóm lược, 
khen ngợi... 

Biết làm chủ tiến trình đặt câu hỏi: Xác định thời điểm đặt câu hỏi, tân 
suất đặt câu hỏi phù hợp, không hối thúc, không vội vàng, không dẫn dắt 
đối tượng giao tiếp theo ý kiến chủ quan của chủ thể giao tiếp 

e. Yêu cầu của kỹ năng đặt câu hỏi 

Lập kế hoạch chuẩn bị các câu hỏi dành cho đổi tượng giao tiếp. 
Khi lập kế hoạch, cần xác định rõ mục đích hỏi. Câu hỏi tốt trước tiên 
phải có mục đích hỏi rõ ràng, xác định rõ thông tin nào muồn biết, vẫn đề 
nảo sẽ hỏi 

Hỏi sao cho trúng và đúng thời điểm. Trong thời gian ngắn, chủ thể 
giao tiếp phải xác định được câu hỏi nảo là trọng tâm vả câu hỏi nảo là câu 
hỏi phụ. Khi hỏi không định kiến trước, cũng không nên áp đặt. Câu hỏi tốt 
là câu hỏi dùng từ ngữ phù hợp với vốn từ và trình độ, kinh nghiệm của đối 


tượng giao tiếp. Cần hạn chế những từ ngữ có tính chất chuyên môn sâu 


42 


Trong quá trình đặt câu hỏi, chủ thể giao tiếp cần có sự lắng nghe, 
đồng cản vả cùng chia sẻ với vấn đề của đối tượng giao tiếp. Chủ thể giao 
tiếp cần quan sát phản ứng của đôi tượng giao tiếp đề hiểu họ thật sự muôn 
nói gì troig câu trả lời của mình. Sau khi đặt một câu hỏi, cẩn chú ý tới thời 
gian chờ lợi, đủ để họ suy nghĩ. Khi hỏi không nên ngất lời đối tượng giao 
tiếp, mà lãy thẻ hiện thải độ tôn trọng họ như chính mình đang nói vậy. Khi 
chủ thể gao tiếp thực sự lắng nghe sẽ khiến cho đối tượng giao tiếp cảm 
thấy tin trởng và họ sẽ sẵn sảng chia sẻ. 
2.2.2.6. Kĩ năng thấu cảm 

a. Khái niệm 

Thái cảm là sự hiểu biết đây đủ, sâu sắc của chủ thê giao tiếp về đối 
tượng gieo tiếp cả về mặt tình cảm và lý trí. 

Kỹ tăng thấu cảm trong giao tiếp sư phạm là khả năng người giáo 
viên biết đặt mình vào vị trí của đối tượng giao tiếp để hiểu biết sâu sắc, 
đây đủ ví tâm tự, tình cảm của đối tượng giao tiếp; biết cảm thông, chia sẻ 
đối với lụ. 

Kỹnăng thấu cảm biểu hiện ở khả năng mỗi người biết đặt mình vào 
vị trí người khác để hiểu rõ nguồn cơn, ngọn ngành sự việc, từ đó có cách 
ứng xử đung đắn, phù hợp. Nhờ thấu cảm mà niềm tin giữa con người trong, 
xã hội được thiết lập và các mỗi quan hệ nảy được nuôi dưỡng ngảy càng 
bền chặt lơn. Khi chưa cỏ sự thấu cảm nhau, trách móc, giận hờn thường có 
mặt; ai cíng thấy mình đủ tốt và bao dung... Khi sự thâu cảm được thiết lập 
thì nhữngtâm lý tiêu cực trên sẽ không còn nữa. 

b. liêu hiện của kỹ năng thấu cảm trong giao tiếp sư phạm 

Trong giao tiếp sư phạm, kĩ năng thấu cảm được biểu hiện như sau: 

Giáo viên giúp đối tượng giao tiếp chia sẻ, thể hiện tâm trạng sâu kín 
nhất của nình. 


Giá viên hiểu đối tượng giao tiếp đang nghĩ gì. 


4 


Giáo viên thể hiện được hiểu biết đó của mình qua hành vi, cử chỉ, 
điệu bộ. 

Giáo viên mô phỏng được những cảm xúc của đối tượng giao tiếp mà 
họ quan sát được, cảm nhận được và chuyển tải thành các câu nói diễn đạt 
cảm xúc đó. 

Trong dạy học, chất lượng giảng dạy phụ thuộc không nhỏ vào mức 
độ quan hệ thây - trò. Để hoạt động dạy học có hiệu quả, người giáo viên 
phải thành thạo các kỹ xảo, kỹ năng trong dạy học, có lòng yêu nghè, yêu 
người. Đặc biệt, trong môi quan hệ thây - trò thì sự thấu cảm với người học 
là vấn đề rất quan trọng, góp phân nâng cao chất lượng dạy học 

Người giáo viên có kỹ năng thấu cảm sẽ hiểu được những tình cảm và 
suy nghĩ bên trong cũng như nẵm vững trình độ hiện có của học sinh. Muốn 
vậy, người giáo viên phải đặt mình vảo thế giới tình cảm và ý nghĩ riêng tư 
của học sinh.Mỗi học sinh là một thế giới tâm hồn phong phú, đa dạng và 
đặc điểm tâm lý riêng biệt, thâm nhập vảo đời sống tỉnh thân của học sinh là 
vấn để phức tạp đòi hỏi người thầy phải có nghệ thuật, có tay nghề vả khả 
năng phân tích tâm lý bên trong của người học. Do vậy để thấu cảm thực sự 
với học sinh thì người dạy phải là những người bạn, người đồng cảm nhật, 
không chỉ trong hoạt động học tập mả cả trong hoạt động sinh hoạt, vui chơi 
hàng ngày. 

e. Yêu cầu của kỹ năng thấu cảm trong giao tiếp sư phạm 

Để có kỹ năng này đòi hỏi người giáo viên phải thiết lập được môi 
quan hệ tốt đẹp với đối tượng giao tiếp; nắm bắt được những qui luật trong 
đời sống tâm lý của con người, của lứa tuổi, giới tính..., 

Chú ý lắng nghe đối tượng giao tiếp; 

Tôn trọng nhân cách của đối tượng giao tiếp: biết đưa ra những câu 
hỏi, ý kiến phản hồi phủ hợp; Biết khích lệ, động viên đối tượng giao tiếp 
bộc lộ những tâm tư, nguyện vọng, cảm xúc của họ; Biết đặt mình vào vị trí 
của họ để xem xét sự việc 


44 


3.2.2.7. Kỹ năng thuyết phục 

a. Khái niệm 

Để giải quyết tốt một công việc nảo đó, chủng ta thường cần sự giúp 
đỡ, hợp tác của người khác. Điều nảy đòi hỏi giữa chúng ta và họ phải có sự 
thống nhất vẻ quan điểm, lập trường, vẻ cách giải quyết công việc. Tuy 
nhiên trên thực tế, chúng ta thưởng gặp trường hợp, trong đó người khác 
không củng chung ý kiến, quan điểm với chúng ta. Trong trường hợp này, 
việc chúng ta có đạt được mục đích hay không phụ thuộc vào khả năng 
thuyết phục của chúng ta 

Thuyết phục là đưa ra những tình tiết, sự kiện đẻ phân tích, giải thích, 
đánh giá làm cho người khác thấy đúng, thấy hay mà tin theo, làm theo. Có 
thể hiểu, thực chất của thuyết phục là làm cho người khác tin tưởng, thay 
đổi nhận thức và hành động theo hướng mình mong muốn đề đạt được mục 
tiêu nhất định. 

Kỹ năng thuyết phục là khả năng tác động, cảm hóa người khác làm 
cho họ tin tưởng, nghe theo và làm theo. 

b. Biểu hiện của kỹ năng thuyết phục 

Chủ thể giao tiếp biết đặt vị trí của mình vào vị trí của đối tượng giao 
tiếp để hiểu, cảm thông với đối tượng giao tiếp và có cách ứng xử phủ hợp. 

Tôn trọng và lắng nghe, tạo không khí bình đẳng, khiến đối tượng 
giao tiếp cảm thây thoải mải, tin tưởng. 

Đồng cảm với những khỏ khăn, vưởng mắc của đối tượng giao tiếp, 
đứng trên quan điểm của đối tượng giao tiếp để đưa ra lý lẽ rõ ràng và có cơ 
sở, tác động đến nhận thức, tỉnh cảm, hành động của họ, giúp họ giải tỏa 
vân đề lo ngại của bản thân. 

e. Yêu cầu của kỹ năng thuyết phục 

Thuyết phục người khác là một công việc không hề đơn giản, bởi một 
lẽ thường tình là bất kỳ ai, khi đã có ý kiến vẻ một vân đẻ nào đó, cũng có 


45 


niềm tin nhất định vào mình và không muốn tiếp thu ý kiến của người khác. 
Hơn nữa không phải ai cũng biết cách thuyết phục người khác. Đẻ thuyết 
phục có hiệu quả, chủ thể giao tiếp cần đảm bảo các yêu câu sau đây: 

Tạo bầu không khí bình đẳng trong giao tiếp. Bầu không khí bình 
đẳng trong giao tiếp là điều kiện đầu tiên để có thẻ thành công trong thuyết 
phục, bởi vì nó làm cho người đôi thoại cảm thây thoải mái, được tôn trọng, 
làm giảm sự đề phỏng, phản kháng của họ. 

Tôn trọng và lắng nghe đối tượng giao tiếp. Thông thường người đối 
thoại luôn muốn bảo vệ ý kiến của minh, không muốn tiếp thu ý kiến của 
người khác. Muốn thuyết phục họ, cần phải tôn trọng vả lắng nghe họ. Đến 
một lúc nào đó sẽ xuất hiện chỗ hở trong quan điểm của người đối thoại vì 
thiểu thông tin, vì cân nhắc chưa thấu đáo. Lúc này họ sẽ cảm thấy thiếu tự 
tin và muốn nghe ý kiến. Đây chỉnh là lúc đề thuyết phục. 

Lý lẽ đưa ra phải rõ ràng và có cơ sở, lời nói phải ngắn gọn và có 
trọng tâm, không nên dài dòng tràn lan, phải nhã nhặn, ôn tôn, lịch sự; ngôn 
ngữ và cách lập luận phải phủ hợp với trình độ nhận thức của người đối 
thoại; biết thừa nhận những điểm có lý trong ý kiến của người đối thoại; cần 
tác động đồng thời đến cả nhận thức, tình cảm vả ý chí của người đối thoại. 

Cân tuân thủ các bước trong quy trình thuyết phục. Cụ thể như sau: 

Bước 1: Tạo không khí bình đẳng, thân thiện gây thoải mái cho người 
đối thoại. Đây là một bước quan trọng, ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả 
thuyết phục. 

Bước 2: Tìm hiểu, lắng nghe để hiểu tâm lý người đối thoại. Muốn 
thuyết phục ai đó về một vấn để nào đó. Trước hết hãy tìm hiểu quan điểm 
cá nhân của họ về vấn để, những vướng mắc, bận tâm khiến họ lo ngại, từ 
chối. Chúng ta không thể đưa ra cách giải cho một bài toán khi chưa biết đề 
bài. Hãy vận dụng hết khả năng lắng nghe trong bước này. 

Bước 3: Thể hiện sự đổng cảm, chia sẻ những vướng mắc của người 
đối thoại, coi vướng mắc của người đối thoại cũng chính lả vướng mắc của 
người thuyết phục. 

46 


Bưcc 4: Đứng trên quan điểm của người đối thoại đồng thời trên quan 
điểm củangười đưa ra được cách giải quyết những vướng mắc ấy, chúng ta 
cản dùng lý lề để giải tòa lo ngại và bận tâm của người đối thoại 
2.2.2.8. KỸ năng phản hỏi 

a. Khải niệm 

Phấn hồi là xự trao đôi giữa người nhận tin và người truyễn tìn nhằm 
phản ảnhlại những gì đã nghe, đã cam nhận được từ đối tượng giao tiếp. 

Phản hồi có thể được thực hiện theo hai cách: Phản hỏi tích cực và 
phản hôi ïiểu cực: 

Phản hỏi tích cực là đưa ra những thông tin cụ thể, trọng tâm vào vấn 
để, dựa trên sự quan sát, nêu lên những điểm tích cực vả những điểm cần 
cải thiện; 

Phản hỏi tiêu cực là những đánh giá mang tính cá nhân, chung chung, 
không rõ ràng, chú trọng vào con người và dựa trên quan điểm, cảm nhận 
của người dưa ý kiến phản hôi. 

Kỹ năng phản hôi là khả năng chuyển tải mức độ hiểu và thấu cảm 
của mình tcì đối tượng giao tiếp, phản ảnh lại những gì đã nghe, đã cảm 
nhận được !ừ đối tượng giao tiếp giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp và đạt 
hiệu quả ca› trong giao tiếp. 

b. Biểu hiện của kỹ năng phản hỏi 

Có sụ phản hỏi kịp thời, tập trung vào việc cài thiện năng lực thực 
hiện; phản lôi cụ thể, rõ ràng, chân thành. 

Chú ý lắng nghe ý kiến phản hỗi từ đối tượng giao tiếp, ghi chép 
những thồn: tin cần thiết, khích lệ, động viên đối tượng giao tiếp đưa ra 
những thông tin phản hồi và sẵn sảng đón nhận ý kiến của họ. 

e. Yêu cầu của kỹ năng phản hồi 

Yêu cảu khi đưa ra phản hồi: 

Tập trung vào việc cải thiện năng lực thực hiện: Đừng dùng ý kiến 
phản hồi chỉ để chỉ trích hay nhân mạnh kết quả yếu kém. Cân lưu ý đến 


47 


việc thực hiện yếu kẻm, nhưng đồng thời cũng cần phải khẳng định, tăng 
cường sự phản hồi về những phân việc được thực hiện tốt. Điều đó sẽ giúp 
người nhận thông tin học hỏi được từ những gì họ đã làm đúng. 

Đưa ra phản hỏi kịp thời: Cô gắng đưa ra ý kiến phản hồi càng sớm 
cảng tốt sau khi người gủi tin quan sát được hành vi muôn điều chỉnh hoặc 

su 2Ẻ 
củng cô. 

Tập trung vào hành vi mả không nhận xét thái độ hay tính cách con 
người. Điêu nảy sẽ làm cho người gủi tin không cỏ cảm giác là mình đang 
bị công kích cá nhân. 

Phản hôi cân cụ thê, rõ rằng mà không chung chung. 

Phản hồi một cách chân thành với mục đích người gửi tin cải thiện 
được tình hình. 

Người nhận tin nói về cảm xúc của mình mà không xúc phạm người 
gửi tin. 

Không đưa ra lời khuyên. 

Yêu câu khi nhận phản hôi: 

Lắng nghe và ghi chép. 

Không lý giải điều mình đã làm hoặc đã nói. 

Có thể hỏi lại những ý chưa rõ. 

Vì phản hỏi có tính chất hai chiều, nên người gửi tin cần cởi mở đón 
nhận ý kiên phản hồi cũng như sẵn sàng đưa ra phản hỏi. Vì thế hãy khuyên 
khích người nhận tin đưa ra ý kiến phản hồi. Người gửi tin cần tập trung khi 
nhận ý kiến phản hồi của người nhận tin. Người gửi tin thể hiện sự tập trung. 
của mình bằng cách thỉnh thoảng nhắc lại những điều mình hiểu. 
3.2.2.9. Kỹ năng tự chủ cảm xúc hành ví 

a. Khái niệm 

Tự chủ cảm xúc, hành vì là làm chủ được trạng thái xúc cảm, hành vi 
của bản thân, biết tự kiềm chế, che dấu được tâm trạng khi cân thiết, biết 
tạo ra hứng thú, xúc cảm tích cực cho bản thân. 


48 


Kỹ năng tự chủ cảm xúc, hành ví là kha năng làm chủ được trạng thái 
xúc cảm, hành vi của bản thân, biết tự kiềm chế, che dấu được lâm trạng 
khi cần thiết; biết tạo ra hứng thú, xúc cảm tích cực cho bản thân; biết điều 
khiên, điều chỉnh các diễn biển tâm lý của mình và sử dụng các phương 
pháp tiến hành giao tiếp phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng, đạt được mục. 
đích giao tiếp. 

b. Biêu hiện của kỳ năng tự chủ cảm xúc, hành vì 

Nhận biết được những biểu hiện cảm xúc của bản thân. 

Biết tự kiểm chế, che dầu được tâm trạng khi cần thiết 

Biết tạo ra hứng thú, xúc cảm tích cực cho bản thân 

Biết điều khiển, điều chỉnh các diễn biến tâm lý của mình 

Có phương pháp tiến hành giao tiếp phù hợp với hoàn cảnh, đối 
tượng, đạt được mục đích giao tiếp 

©. Yêu câu của kỹ năng tự chủ cảm xúc hành vi 

Nhận biết được những biểu hiện của sự căng thẳng, một số tình huống. 
tạo nên căng thẳng, tác động của nó đối với cuộc sống, 

Có thái độ tích cực đối với những tình huỗng gây căng thẳng, từ đó 
tìm ra cách ứng phó tích cực; 

Biết cách giải tỏa cảm xúc và kiểm soát, làm chủ cảm xúc, hành vi của 
bản thân, 

Vận dụng được kỹ thuật kiểm soảVlàm chủ cảm xúc, hành vi của bản 
thân trong các tình huồng thực tiễn. 
2.2.2.10. Kỹ năng sử dụng phương tiện giao tiếp 

a. Khái niệm 

Phương tiện giao tiếp là tất cá những yếu tô mà chúng ta dùng đề trao 
đổi thông tìn, cam xúc, trì giác lẫn nhau và anh hưởng, tác động qua lại với 
nhau trong quả trình giao. tiếp. 


49 


Có thể chia các phương tiện giao tiếp thảnh hai nhóm chỉnh là: ngôn 
ngữ và phi ngôn ngữ. Cụ thể như sau 

Phương tiện giao tiếp bằng ngôn ngữ: 

Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chủ yêu của con người. Ngôn ngữ 
không chỉ thể hiện ở nội dung mà còn ở cách thể hiện. Nội dung của ngôn 
ngữ là ý nghĩa của lời nói. Cân phái lựa chọn lời nói “cho vừa lòng nhau”. 
Còn cách thể hiện thì phái xem xét từ các góc độ như âm lượng, âm điệu, 
nhịp điệu, ngữ điệu... khi nỏi. Tiếng nói ẩm áp, chậm rãi dễ gây lòng tin. 
Tiếng nói thanh thoát truyền cảm dễ gây cảm tỉnh... Tâm lý học đã khẳng 
định rằng: nếu nội dung của lời nói tác động vào ý thức thì ngữ điệu của nó 
tác động mạnh mẽ đến tỉnh cảm của con người 

Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. bao gồm: 

Nét mặt: biểu lộ thải độ cảm xúc của con người, ngoài ra, nét mặt còn 
cho ta biết về cá tính của con người. 

Nụ cười: biểu lộ tình cảm, thải độ của con người. 

Ánh mắt: phản ánh trạng thái cảm xúc, tâm trạng của con người. 

Cử chỉ: gồm các chuyển động của đâu, bản tay, cánh tay...vận động, 
của chúng có ý nghĩa nhất định trong giao tiếp. 

Tư thế: liên quan mật thiết tới vai trò, vị trí xã hội của cả nhân. 

Diện mạo: là những đặc điểm tự nhiên ít thay đổi như dáng người, 
màu da và những đặc điểm thay đổi được như tóc, râu, trang điểm, 
trang sức... 

Hai loại phương tiện giao tiếp trên bỗ sung, hỗ trợ cho nhau giúp quá 
trình giao tiếp diễn ra nhanh chóng, dễ dàng vả hiệu quả. 

Kỹ năng sử dụng phương tiện giao tiếp là khả năng sử dụng hợp lý 
các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ giúp cho quá trình giao tiếp 


mang lại hiệu quả. 


$0 


b. Biểu hiện của kỹ năng sử dụng phương tiện giao tiếp 

Ngôn ngữ (nội dung lời nói, giọng điệu, cách phát âm...) chuẩn mực, 
đảm bảo tính mô phạm trong giao tiếp 

Hành vi, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt, nụ cười, tư thể, tác phong... chuẩn 
mực (đảng hoảng, đĩnh đạc, tự tin...). 

Trong quá trình giao tiếp, luôn có sự thông nhất giữa lời nói với hành 
vi, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt, nụ cười 

©. Yêu cầu của kỳ năng sử dụng phương tiện giao tiếp 

Giáo viên cần phải lưu ý từ giọng điệu, cách phát âm, việc sử dụng 
từ... sao cho đảm bảo tỉnh văn hoá, Bắt luận trong những trường hợp nào 
cũng không được sử dụng ngôn ngữ nói xúc phạm đến danh dự, tôn thương. 
đến phẩm giá của học sinh, nhất là ở nơi đông người, trước lớp học. 

Nói năng phải mạch lạc, rõ ràng, khúc chiết, cử chỉ phải đĩnh đạc, 
đàng hoàng, tự tin. Thái độ và những biểu hiện của thái độ phải phủ hợp với 
các phản ứng hành vi, cử chỉ, lời nói. 

Trong giao tiếp với học sinh, thầy cô giáo cẩn cỏ sự thống nhất giữa 
lời nói và hành động, tránh mâu thuẫn giữa lời nói với việc làm, vì điều đó 
sẽ làm ảnh hưởng không tốt tới sự hình thành và phát triển nhân cách của 
học sinh. 

Trang phục của giáo viên cần phải đảm bảo sự gọn gàng sạch sẽ, cân 
xứng hài hoà với vóc dáng, màu da, cử chỉ, điệu bộ, lời nói... 

Giáo viên cần tránh những hảnh động thẻ hiện sự thiếu tôn trọng học 
sinh như: đập bàn, đập ghê, quát mắng, sỉ nhục... các em. 
2.2.2.11. Kỹ năng xử lí tình hung sư phạm 

a. Khải niệm 

Một trong những đặc trưng của hoạt động sư phạm lả tính tình huống. 
Trong quá trình dạy học - giáo dục, các tỉnh huồng có thể xảy ra ở bất kỳ 
một khâu, một hoạt động giáo dục nào vả cũng có thẻ dự kiến được. Vì thế, 


51 


người giáo viên luôn cân giữ một tâm thế chủ động đón nhận thì sẽ giải 
quyết có hiệu quả và sáng tạo những tình huỗng sư phạm gặp phải. Theo Ph. 
Xpirin và M.A. Xtrepinxki: “Về bản chất, hoạt động sư phạm luôn là hoạt 
động sáng tạo, bởi vậy chúng ta phải xem xét tình huống sư phạm như là 
một tình huống có vấn để” (dẫn theo Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn, 
2014, tr. 124). Do đó, khi tiền hành nghiên cứu tình huông sư phạm trong 
hoạt động của giáo viên thì có thê xem nó như là tình huỗng có vấn để trong 
hoạt động sư phạm 

Tình huồng sư phạm là tình huống có vấn đề diễn ra đối với nhà giáo 
dục trong công tác giáo dục học sinh; trong tình huồng đó, nhà giáo dục bị 
đặt vào trạng thái mâu thuần giữa cái chưa biết (chưa được học, chưa được 
nghe hoặc chưa được luyện tập thành thục...) với cái cần phải giải quyết. 
Bằng trì thức, kinh nghiệm và năng lực sư phạm vốn có, họ phải nỗ lực, tích 
cực xem xét, tìm tòi ra các cách thức giải quyết một cách hợp lý, phù hợp 
nhầm đạt được hiệu quả giáo dục tỐi tu. 

Đặc điểm của tình huống sư phạm: 

Tính có vấn đề: Trong thực tế, tình huống sư phạm vô cùng phong 
phú, đa dạng và đều có điểm chung là chứa đựng một vẫn đẻ (mâu thuẫn). 
Đó là mâu thuẫn giữa yêu câu, nhiệm vụ của giáo dục với khả năng hiện có 
của học sinh vả giáo viên là chủ yếu. 

Tính phức tạp: Thứ nhất, tình huống luôn chứa đựng những mâu 
thuẫn, trong khi đó mỗi mâu thuẫn lại có những nguồn gốc phát sinh khác 
nhau tạo nên sự phức tạp của tình huồng sư phạm. Thứ hai, tình huồng sư 
phạm là một phần trong quả trình giáo dục, do đó nó cũng phản ánh sự phức 
tạp của quá trình giáo dục. 

Tính bất ngờ: Về khách quan, tính bất ngờ được thể hiện chủ yếu ở 
thời điểm tình huống sư phạm xuất hiện. Ngoài ra, nội dung và tính chất của 
mỗi tình huống sư phạm cũng tạo ra sự bắt ngờ của tình huồng sư phạm. Về 


chủ quan, bản thân giáo viên bị bắt ngờ trước các tình huống sư phạm là do 


s2 


chưa hiểu biết đây đủ vẻ các quy luật vận động của quả trình giảo dục, về 
đặc điểm tâm lý đối tượng cũng như quy luật phát triển của chủng, 

Phân loại tình huống sư phạm: 

Tình huống sư phạm rất đa dạng vì thế thường được phân thảnh các 
nhóm khác nhau tủy theo các tiêu chí được chọn đẻ phân loại như 

Căn cứ vảo không gian, thời gian diễn ra tình huồng, có: Tình huống 
trong trường học, tỉnh huồng ngoài trường học. 

Căn cứ vào mục đích của hoạt động sư phạm, có: Tình huỗng dạy học, 
tình huồng giảo dục, tình huồng giao tiếp, 

Căn cứ vào tỉnh chất của mâu thuẫn nhận thức trong tỉnh huông, có: 
Tình huồng thông thường, tình huỗng đột xuất 

Căn cứ vào nguyên nhân gây nên tỉnh huống, có: Tỉnh huống do sai 
Sót của giáo viên, tình huồng do sai sót của học sinh. 

Kỹ năng xử lý tình huống sư, phạm 

Kỹ năng xử lí tính huống sư phạm là khả năng vận dụng trì thức sư 
phạm (tâm lý học, giáo dục học, giao tiếp sư phạm ...), những kinh nghiệm 
sư phạm, kinh nghiệm ứng xử để giải quyết một cách hợp lý các tình huống 
sư phạm nảy sình trong quá trình dạy học và giáo dục. 

Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm là một trong những kỹ năng sư 
phạm cơ bản của người giáo viên. Tuy nhiên, kỹ năng này nghiêng về tính 
nghệ thuật hơn là tính kỹ thuật, đỏ là biêu hiện cụ thê của tính nghệ thuật 
của nghề dạy học. Hành động giải quyết tỉnh huồng sư phạm là một hành 
động phức hợp, thiên về hành động trí óc, vì vậy, kỹ năng xử lý tình huồng 
sư phạm cũng là dạng kỹ năng phức hợp. 

b. Biểu hiện của kỹ năng xử lý tình huống sư phạm 

Giáo viên giải quyết một cách hợp lý các tình huống sư phạm nảy sinh 
trong quá trình dạy học và giáo dục trên cơ sở vận dụng tri thức sư phạm 
(tâm lý học, giáo dục học, giao tiếp sư phạm...), những kinh nghiệm sư 
phạm, kinh nghiệm ứng xử... 


3 


©. Yêu cầu của kỹ năng xử lý tình huống sư phạm 

Để xử lý hiệu quả các tình huống sư phạm, giáo viên cân đảm bảo các 
yêu câu sau đây: 

Nắm vững đặc điểm tâm li học sinh, quy trình xử lí tình huồng sư 
phạm... 

Đảm bảo các nguyên tắc giao tiếp sư phạm; lựa chọn và vận dụng các 
phong cách và kỹ năng giao tiếp sư phạm phủ hợp. 

Phải nhận diện được các tình huống sư phạm, phát hiện được mâu 
thuẫn, huy động kinh nghiệm, lựa chọn phương án phù hợp để giải quyết 
tình huồng sư phạm. 

Phải điềm tĩnh/kiểm chế cảm xúc, quan tâm tôn trọng học sinh, thận 
trọng. lắng nghe. 

đ Quy trình xử lý tình huống sư phạm 

Bước 1: Biểu đạt vấn để cần giải quyết 

Giáo viên phải nhận thức rõ mâu thuẫn chứa đựng trong tỉnh huồng sư 
phạm, xác định vân đề cân giải quyết, nguyên nhân vả hướng giải quyết... 

Bước 2: Dự kiến các cách giải quyết tình huống 

Đây là bước để ra những giả thuyết trên cơ sở vấn để cần giải quyết đã 
được ý thức rõ ràng và biểu đạt bằng ngôn ngữ. Ở bước này, ỏc tưởng tượng, 
sư phạm và khả năng linh hoạt của trí tuệ được phát huy, nhà sư phạm có 
thể hình dung ra các cách giải quyết có thể. 

Bước 3: Lựa chọn cách giải quyết tối ưu nhất 

Trên cơ sở vận dụng tri thức, kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm vốn 
có, người giáo viên phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm của từng cách giải 
quyết tình huống sư phạm (ở bước 2) và lựa chọn cách giải quyết tối ưu 
nhất, đảm bảo ngăn ngừa những hành vi xấu có thẻ xảy ra. 

Bước 4: Rút kinh nghiệm giáo dục 

Sau khi đã xử lý tình huồng sư phạm, người giáo viên rút ra những bài 
học kinh nghiệm cho bản thân để vận dụng trong việc xử lý các tình huống, 
tương tự. 


s4 


CÂU HỎI ÔN TẬP 


1, Kỹ năng giao tiếp sư phạm là gì? Nêu các cách phân loại kỹ năng, 
giao tiếp sư phạm 

2. Kỹ năng tìm hiểu đối tượng giao tiếp là gỉ? Nêu những biểu hiện và 
yêu cầu của kỹ năng tìm hiểu đối tượng giao tiếp 

3. Kỹ năng tìm hiểu môi trường giao tiếp là gì? Phân tich biểu hiện và 
yêu cầu của kỹ năng tìm hiểu mi trường giao tiếp 

4. Kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu là gi? Nêu câu trúc của ân tượng ban 
đầu trong giao. tiếp. 

5. Kỹ năng lắng nghe lả gì? Phân tích biểu hiện và yêu cầu để lắng 
nghe hiệu quả. 

6. Kỹ năng đặt câu hỏi là gì? Nêu biểu hiện và yêu cầu khi đặt câu hỏi 
trong giao tiếp sư phạm. 

7. Kỹ năng thâu cảm là gì? Phân tích biểu hiện và yêu cầu của kỹ năng 
thấu cảm. 

§. Kỹ năng thuyết phục là gì? Đẻ thuyết phục thành công đối tượng, 
giao tiếp, chủ thể giao tiếp cẩn đảm bảo những yêu câu nảo? 

9. Kỹ năng phản hỏi là gì? Trình bảy biểu hiện và yêu cầu của kỹ năng, 
phản hồi trong giao tiếp sư phạm 

10. Kỹ năng tự chủ cảm xúc, hành vi là gì? Nêu biểu hiện và yêu câu 
của kỹ năng tự chủ cảm xúc. hành vi. 

11. Kỹ năng sử dụng phương tiện giao tiếp là gì? Phân tích biểu hiện 
và yêu cầu của kỹ năng sử dụng phương tiện giao tiếp. 

12. Kỹ năng xử lý tình huồng sư phạm là gì? Phân tích quy trình xử lý 
một tình huống sư phạm. 


kh) 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 
Tại sao để giao tiếp sư phạm thành công, chủ thẻ giao tiếp (giáo viên) 
cần phối hợp một cách linh hoạt các kỹ năng giao tiếp sư phạm? 


BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Tình huồng sư phạm: 

Một lần thầy (cô) giáo trả số liên lạc cho học sinh, yêu cầu các em 
mang về nhà cho bố mẹ xem và ký tên. Khi thu lại sổ, thầy (cô) giáo phát 
hiện chữ ký trong số liên lạc của học sinh H. là giả mạo. 

Câu hỏi 

Để xử lý tình huồng sư phạm trên, bạn cần vận dụng các kỹ năng giao 
tiếp sư phạm nào? 

Đưa ra cách xử lý tình huống của bạn 

Từ cách xử lý của bản thân, bạn hãy phác thảo quy trình rèn luyện các 
kỹ năng bạn đã vận dụng trong tình huồng đó. 


$6 


Chương 3 
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIA0 TIẾP SƯ PHẠM 


3.1. Tự đánh giá khả năng giao tiếp 
3.1.1. Trắc nghiệm như cầu giao tiếp - (xem phụ lục 1) 

a) Mục đích: Thử tìm hiểu mức độ nhu cầu giao tiếp. 

b) Dụng cụ: Giây, bút 

e) Cách tiến hành 

Hãy trả lời các câu hỏi sau, nếu thấy phủ hợp với ý kiến của minh thì 
ghỉ “đúng”, nêu thấy không phù hợp thì ghi “không”, không cẩn bổ sung gì. 
Sau khi nghe đọc câu hỏi thây xuất hiện ÿ nghĩ đâu tiên trong đâu là “đúng” 
hay “không” thì ghỉ ngay không cần phải suy nghĩ lâu. Hãy trả lời từng câu 
hỏi theo thứ tự đã cho. Có thể gặp một số câu hỏi khó, nhưng cứ phải trả lời 
dứt khoát là “đúng” hay “không”. Hãy thể hiện ý kiến tự do của mình bởi vì 
ở đây không có câu trả lời tốt hay không tốt. 

đ) Cách đánh giá: 

~ Cho một điểm mỗi câu trả lời “đúng” ở những câu sau: 1, 2, 7, 8, I1, 
12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33 

~ Cho một điểm mỗi câu nếu trả lời “không” ở những câu sau: 3, 4, 5, 
6, 9, 10, 15, 16, 25, 27, 29. 


$7 


~ Tính tông số điểm và phân loại theo bảng chuẩn dưới đây 


MỨC ĐỘ CÁC MỨC ĐỘ NHU CẢU GIAO TIẾP 
5 —— 
Giới Tháp Trang bình | “PP HE | cáo 
trung bình bình 
Nam 3-21 22-23 24-25 26-28 20-33 
Nữ 9-23 24-26 27-28 29 -30 31-33 


Dựa vào kết quả của mình, đối chiếu với bảng chuẩn, anh (chị) có thể 
so sánh mức độ nhu câu giao tiếp của bản thân với những người khác cùng 
tham gia trắc nghiệm. 

3.1.2. Trắc nghiệm như cầu giao tiếp của Marlau - Crauna (xem phụ lục 2) 

a) Mục đích: Thử tìm hiểu mức độ nhu cầu giao tiếp. 

b) Dụng cụ: Giây, bút 

e) Cách tiền hành: 

Hãy trả lời câu hỏi: Nếu thấy phù hợp với ý kiến của mình thì ghỉ 
“đúng”, nếu thấy không phủ hợp thì ghi “không”, không cân bổ sung gì. Sau 
khi nghe đọc câu hỏi thấy xuất hiện ý nghĩ đầu tiên trong đầu là “đúng” hay 
“không” thì ghi ngay không cẩn phải suy nghĩ lâu. Hãy trả lời từng câu hỏi 
theo thứ tự đã cho. Có thể gặp một số câu hỏi khó, nhưng cứ phải trả lời dứt 
khoát là “đúng” hay “không”. Hãy thể hiện ý kiến tự do của mình bởi vì ở 
đây không có câu trả lời tốt hay không tốt. 

d) Cách đánh giá: 

- Cho một điểm mỗi câu trả lời “đúng” ở những câu sau: 1, 3, 5, I1, 
14, 15, 16, 20. 

~ Cho một điểm mỗi câu nếu trả lời “không” ở những câu sau: 6, 7, 9, 
10, 12, 13, 17, 18, 19. 

~ Tính tổng điểm và phân loại theo tiêu chuẩn: 

+ Nhu câu giao tiếp trung bình của nam là: M = 10,66 + 3,19 
58 


+ Nhu cầu giao tiếp trung bình của nữ là: M = 11,46 + 3,21 

Cả hai trắc nghiệm trên đều cỏ thẻ tiền hảnh với từng cá nhân hay cả 
nhóm 
3.1.3. Trắc nghiệm khả năng giao tiếp của .P. Zakharov (xem phụ lục 3) 

a. Mục đích: Thử tìm hiểu những khả năng tiềm tàng trong giao tiếp 
của mỗi cá nhân. Qua trắc nghiệm, mỗi người thấy được cái mạnh, cái hạn 
chế của mình trong quan hệ giao tiếp. 

b. Dụng cụ: Giấy, bút 

e. Cách tiến hành: 

~ Sau khi đọc kỹ lân lượt từng câu hỏi và câu trả lời tương ứng a, b, c 
nếu câu trả lời phủ hợp với bạn sẽ được đánh dâu '*+” trên bảng ghi kết quả 
tương ứng. 

- Không mắt nhiều thời gian suy nghĩ khi trả lời, thời gian dủng để trả 
lời tất cả các câu hỏi là 30 phút. 

~ Không gạch, xóa và ghi gì trên các câu hỏi, chú ý kiểm tra số thứ tự 
câu hỏi vả trả lời trên bảng ghi kết quả cho phủ hợp, tránh nhằm lẫn bỏ sót. 

Mong các bạn trả lời đẩy đủ, chính xác, trung thực để nghiệm thu 
được kết quả tốt. 

d. Cách xử lý, phân tích số liệu 

“Trắc nghiệm khả năng giao tiếp của Dakharov bao gồm các khả năng 
cụ thể và được xếp thành 4 nhóm sau đây: 

~ Nhóm A: Nhóm kỹ năng đóng vai trò tích cực, chủ động trong giao 
tiếp, gồm các kỹ năng: 

+ Kỹ năng tự kiềm chế, kiểm tra người khác: bao gồm các tình huống, 
5, 15,25, 35, 45, 55, 65, 75. 

+ Năng lực thuyết phục đổi tượng giao tiếp: bao gồm các tình huống. 
8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78. 


59 


+ Năng lực chủ động, điều khiển quá trình giao tiếp: bao gầm các tình 
huồng 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79. 

- Nhóm B: Những kỹ năng thể hiện sự nhạy cảm trong gizo tiếp, gồm 
các kỹ năng: 

+ Kỹ năng nghe đối tượng giao tiếp: bao gồm các tỉnh huống 3, 13, 
23, 43,43, 53, 63, 73. 

+ Kỹ năng thể hiện sự nhạy cảm trong giao tiếp: bao gim các tình 
huống 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 

- Nhóm C: Những kỹ năng điểu chỉnh sự phủ hợp, cân bằng trong, 
giao tiếp, gồm các kỹ năng: 

+ Kỹ năng thiết lập mỗi quan hệ với đối tượng giao tiếp: tao gồm các 
tình huông 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71. 

+ Kỹ năng cân bằng nhu câu cá nhân và đối tượng trong khi tiếp xúc: 
bao gồm các tình huỗng 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72 

+ Kỹ năng tự chủ cảm xúc, hành vi: bao gồm các tình huống: 4, 14, 
24, 34, 44, 54, 64, 74 

+ Kỹ năng linh hoạt, mềm dẻo trong giao tiếp: bao gởn các tình 
huồng 7, 17, 27, 37, 47, 51, 67, 77. 

~ Nhóm D: Kỹ năng diễn đạt cụ thể, dễ hiểu, gồm 

+ Kỹ năng diễn đạt dễ hiểu, cụ thể: bao gồm các tình huốrg 6, 16, 26, 
36, 46, 56, 66, 76. 

* Cách tính điểm: Mỗi câu hỏi tình huông có 3 mức điểm: ), 1, 2 

+ Điểm 0: Không có dầu hiệu của năng lực tương ứng. 

+ Điểm I: Năng lực xuất hiện không thường xuyên, đôi kh. 

+ Điểm 2: Năng lực tương ứng được thể hiện thường uyên trong, 
nhiều trường hợp. 

Điểm lý thuyết “lý tưởng” cao nhất có thể đạt được là 16 Điểm thấp 


nhất có thể xảy ra là 0 ở từng kỹ năng. 


60 


* Bảng điểm chuẩn của từng item trong trắc nghiệm Kỹ năng giao tiếp 


của V.P. Daklharov: 


6l 


* Thang điểm chuẩn của trắc nghiệm Kỹ năng giao tiếp của V.P. 
Dakharov: 


Các nhóm kỹ năng Từng kỹ 
Các mức độ Chung 
A B c D năng 

Cao 40-48 | 2733 | 53-64 | 14-16 | 14-16 | 134-160 
Trung bìnhcao | 31-39 | 21-26 | 41-52 | 11-13 | 11-13 | 104-133 
Trung bình 22-30 | 15-20 | 29-40 | 8-10 8-10 74-103 
Trung bình thấp | 13-21 | 9-14 | 17-25 | 5-7 5-7 44-73 
Thấp 0-12 0-8 0-16 0-4 0-4 0-43 


Mỗi kỹ năng được thẻ hiện của 8 câu trả lời nên điểm cao nhất cho 
từng kỹ năng là 16. Điểm cao nhất cho từng nhóm kỹ năng là: Nhóm A: 48 
điểm, Nhóm B: 32 điểm; Nhóm C: 64 điểm; Nhỏm D: 16 điểm. Tổng số 
điểm cao nhất của toàn bộ trắc nghiệm là 160 điểm. 

* Phân tích kết quả: Đối chiều tổng số điểm đạt được của người trả lời 
với các mức độ đã phân loại sẽ biết được trình độ, kỹ năng giao tiếp của họ 
ở mức độ nào, cao hay thập. 

3.2. Qui trình rèn luyện kỹ năng giao. tiếp sư phạm 
3.2.1. Khái niệm 
Theo từ điển Tiếng Việt: Quy trình là trình tự các bước, các giai đoạn 


hành động phải tuân theo để tiến hành một công việc nhất định [3 1 ]. 

Từ đó, quy trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp sư phạm được hiểu là 
trình tự các bước, các giai đoạn hành động với các nhiệm vụ cụ thể mà sinh 
viên phải thực hiện trong quá trình học tập - giao tiếp nhằm đảm bảo cho họ 
thực hiện giao tiếp sư phạm có hiệu quả. 


62 


3.2.2. Oay trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp sư phạm 


Bước 1: Định hướng về hoạt động rèn luyện 

~ Xác định được mục đích, yêu cầu của việc rẻn luyện: 

+ Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản vẻ giao tiếp sư phạm, 

+ Tuân thủ các bước trong quy trình rèn luyện trong giao tiếp sư phạm; 
chủ động, tích cực trong quá trình rẻn luyện kỹ năng giao tiếp sư phạm. 

~ Lập kế hoạch rèn luyện trong đó thẻ hiện rõ mục đích, nội dung, 
phương pháp, hình thức, điều kiện rèn luyện 

Bước 2: Thực hành rèn luyện 

~ Nhận diện kỹ năng giao tiếp sư phạm thể hiện trong các tỉnh huống 
giả định có phương án xử lý 

~ Lựa chọn vả vận dụng kỹ năng giao tiếp sư phạm vào việc xử lý các 
tình huồng giao tiếp cụ thể. 

Bước 3: Tự đánh giá kết quả rèn luyện 

~ Tự đánh giá mức độ đạt được của từng kỹ năng giao tiếp sư phạm. 

- Tự đánh giá mức độ đạt được của việc vận dụng, phôi hợp các kỹ 
năng giao tiếp sư phạm. 

* Tiêu chí tự đánh giá: 

+ Mức 1 - Yếu: Chưa nhận diện, lựa chọn và vận dụng được các kỹ 
năng giao tiếp sư phạm. 

+ Mức 2 - Trung bình: Nhận diện, lựa chọn và vận dụng được các kỹ 
năng giao tiếp sư phạm nhưng còn chậm vả it hiệu quả. 

+ Mức 3 - Khá: Nhận diện nhanh chóng; lựa chọn, vận dụng được các 
kỹ năng giao tiếp sư phạm tương đối nhanh vả hiệu quả. 

+ Mức 4 - Tốt: Nhân diện nhanh chóng: lựa chọn, vận dụng được các 
kỹ năng giao tiếp sư phạm một cách linh hoạt, khéo léo và đạt hiệu quả cao. 


63 


3.3. Một số tình huống giao tiếp sư phạm được thiết kế cho hoạt động 
rèn luyện của sinh viên 

3.3.1. Nhận diện kỹ năng giao tiếp sư phạm thể hiện trong các tình huống 
giả định có phương án xử lý 

3.3.1.1. Tình huống giao tiếp sư phạm với học sinh 

* Tình huống 1: Em H mới chuyển đến lớp 2A được máy hôm. Em 
lâm lì, ít nói, thu mình, không tham gia vảo các hoạt động học tập trên lớp. 
Thây, cô giáo hỏi gì em cũng không nói. Hôm nay cũng vậy, cô A hỏi, em 
cũng chỉ im lặng, mắt mở tròn xoe, nhìn cô chằm chằm và miệng mim chặt 
Là cô giáo A, bạn sẽ xử lý như thế nào? 

a. Cô mắng và đánh em H vi cho rằng em vô lễ, bướng binh 

b. Cô bực tức bỏ đi, không hỏi và cũng không để ý đến em nữa. 

e. Cô động viên H, khen em rất ngoan nếu trả lời câu hỏi của cô. Sau 
đó, cô gần gũi em hơn, quan tâm và kẻ chuyện cho em nghe... Dần dần H 
sẽ không còn sợ cô nữa và sẽ hoà mình với các bạn. 

* Tình huồng 2: Trong giờ Kễ chuyện của lớp IC, cả lớp đang chăm 
chú lắng nghe cô giáo kể câu chuyện cô tích “Tích Chu” thì H giơ tay xin 
phát biểu: “Thưa cô, bố em nói chuyện cổ tích là không có thật nên đừng 
tin”. Là giáo viên lúc đó bạn sẽ xử lý như thế nào? 

a. Cô khẳng định với H và các học sinh khác rằng chuyện cô tích 
không có thật nhưng lại có ý nghĩa trong việc giáo dục con người. Cô giải 
thích cho H hiểu về ý nghĩa câu chuyện Tích Chu và hướng dẫn học sinh 
trong lớp đóng vai vào các nhân vật trong truyện. 

b. Phớt lờ câu nói của H vả tiếp tục kể chuyện. 

e. Cô giáo yêu cầu H ngồi xuống, chú ý vào học và tiếp tục với câu 
chuyện đang kê. 

* Tình huồng 3: Trong giờ Ngữ văn tại lớp 9A, cô giáo D đang giảng, 
bải, khi đi qua dãy bản đầu bỗng cỏ một em học sinh nam vỗ bộp vào lưng 


64 


cô. Giáo viên D quay lại thì em học sinh đó xöe bản tay ra và nói: “Thưa cô, 
áo cô có con bọ xit”. Nếu là giáo viên D bạn sẽ xử lý như thế nào? Tại sao? 

a. Mắng em học sinh đó về cách xử sự khiểm nhã với cô giáo. 

b. Cảm ơn em học sinh và coi như không có chuyện gì xảy ra. 

e. Cảm ơn em học sinh và khuyên em lần sau không nên hành động, 
như vậy 

* Tình huỗng 4: Trong một giờ xemina môn Lịch sử tại lớp 8A, là một 
giáo viên mới ra trường, mặc dù đã có sự chuẩn bị rất cần thận nhưng bạn 
đã bị đuối lý trước sức “tân công” mạnh mẽ của cả lớp vẻ một vấn đẻ không 
thuộc phạm vi của đẻ tải xemina hôm đó. Trước tình huông đó bạn xử lý 
như thể nào? Tại sao? 

a. Cổ gắng bình tĩnh, tìm cách hợp lý để bảo vệ quan điểm của mình. 

b. Khéo léo lái sang chủ đẻ chính và giao đề tài đó vẻ cho học sinh tự 
nghiên cứu giờ học thích hợp sẽ tiếp tục bản tới. 

e. Thừa nhận mình nhận thức sai và mời một số em học sinh lên trình 
bày quan điểm của mình 

* Tình huống 5: Trong thời gian thực tập ở trường PTTH, trong lớp 
bạn đang dạy có xảy ra một vụ mất cấp (cụ thể là mắt tiền). Khi biết được 
học sinh nào là thủ phạm (chỉ có một mình bạn biết). Bạn sẽ hành động như 
thế nào? Tại sao? 

a. Nỏi cho cả lớp biết về người lây cắp tiền. Yêu cầu học sinh đó trả 
tiền cho bạn 

b. Nói cho cả lớp biết là mình biết bạn nào lấy cắp tiền. Yêu cầu bạn 
lấy cắp đó tự tìm gặp và trả lại tiền cho bạn. 

e. Gặp riêng em học sinh đó và nói chuyện để học sinh này biết rằng, 
bạn đã biết chuyện. Khuyên học sinh đó có thể đưa tiền cho bạn, bạn sẽ 
giúp trả lại người mắt tiền và hứa sẽ giữ bi mật cho người lấy cắp. 


65 


* Tình huống 6: Khi đang đi thực tập tại một trường phố thông có hai 
em học sinh lớp 12 yêu nhau mạnh dạn đến tâm sự và xin ỷ kiến của bạn. 
Trước tình huồng đó bạn xử lý như thế nào? Tại sao? 

a. Khuyến khích các em học sinh đó yêu nhau, hứa giữ bí mật cho 
các em 

b. Phối hợp các lực lượng giáo dục để ngăn chặn, không cho các em 
yêu nhau 

e. Định hướng cho các em hiểu tình yêu chân chỉnh là phải biết giúp 
đỡ nhau trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ học tập, cùng hướng tới tương 
lai tốt đẹp. 

* Tình huống 7: Trong lớp bạn chủ nhiệm có hai em Nam và Tuân đều 
muốn làm lớp trưởng. Cả hai bạn đều có gắng đẻ lấy lòng các bạn và cô 
giáo chủ nhiệm. Thậm chí các em còn gặp bạn đẻ nói những điểm yẻu của 
bạn kia. Bạn sẽ xử lý như thế nảo? 

a. Chọn một bạn bắt kỉ làm lớp trưởng và nỏi với bạn cỏn lại là lớp chỉ 
có một lớp trưởng nên mong em thông cảm. 

b. Giao cho hai bạn điều hành các hoạt động của lớp, sau đó lấy ý kiến 
tập thể để bầu. 

e. Giao cho mỗi bạn điều hành một hoạt động của lớp để đánh giá khả 
năng tổ chức, khả năng điều phối của mỗi bạn. Sau đó, gặp riêng hai em học 
sinh đó, nói với hai em về cảm nhận của mình và để nghị đưa ra lớp để bâu. 
Bạn nào có uy tín hơn đối với lớp sẽ là người giữ trọng trách lớp trưởng và 
để nghị bạn còn lại sẽ hỗ trợ. Sẽ dùng kết quả bình bầu của lớp để quyết 
định ai làm lớp trưởng. 

* Tình huống 8: Trong giờ học môn Văn ở lớp 7A, cô giáo A. đang 
giảng bài thì phát hiện thấy hai học sinh viết giấy chuyển cho nhau. 


Là cô giáo A. trong tình huống trên, bạn sẽ xử sự như thể nào? 


ây 
cất đi; nhãc học sinh tập trung vào bải học; giữ bình tĩnh tập trung vào bải 


a. Nhẹ nhảng bước xuống chỗ hai học sinh đang ngôi, thu lại tờ 


giảng, cuỗi giờ xem nội dung viết trong tờ giấy, nhắc nhở chung cả lớp 
không lảm việc riêng trong giờ học, tập trung nghe giảng, chú trọng đến 
việc học tập. 

b. Ngừng giảng, yêu câu hai học sinh mang tờ giấy đó đẻ lên bản giáo 
viên rồi tiếp tục giảng bài 

e. Ngừng giảng, đuôi hai học sinh ra khỏi lớp học. 

* Tình huông 9: 

Bồ của A là học sinh lớp 6 mới mắt vì nghiện ma tuỷ. Các học sinh 
trong lớp cỏ vẻ it chơi với A như trước. Là giáo viên bạn xử lý như thê nào? 

a. Yêu cầu học sinh phải chơi với A, không là phạt. 

b. Cô chủ động gân gũi, quan tâm A để các học sinh khác thấy, để A 
tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của lớp, đồng thời giáo dục học sinh 
trong lớp là phải yêu thương bạn bè, kết hợp với phụ huynh giáo dục học 
sinh, không để các học sinh trong lớp xa lánh với A. 

c. Cứ để kệ học sinh vì đỏ lả quyền của chúng. 

* Tình huống 10: Chuyện xảy ra tại lớp 10A3, trong giờ học môn Vật 
lý của thây giáo A, học sinh C. vô tình làm dinh mực vào áo dải của bạn H 
ngồi bên cạnh. Tức giận, H. liền lấy thước kẻ đập vào vai của C. Hai học 
sinh giằng co với nhau. 

Là thây giáo A. trong tình huông nảy, bạn sẽ xử sự như thể nào? 

a. Nhẹ nhảng bước xuống chỗ hai học sinh đang ngồi, nhắc nhở các 
em tập trung vào giờ học; cuỗi giờ dành it phút nhắc nhở chung cả lớp; sau 
giờ học gặp riêng hai học sinh C và H. giáo dục các em về việc đảm bảo. 
nội quy giờ học, vẻ tình bạn, cách cư xử với bạn... ; tổ chức các buổi hoạt 
động ngoại khóa về chủ đẻ tình bạn; bản thân rút kinh nghiệm chú ý bao 
quát lớp tốt hơn để không xảy ra những trường hợp tương tự; bản thân rút 
kinh nghiệm chú ý bao quát lớp tốt hơn để không xảy ra những trường hợp 
tương tự. 


67 


b. Yêu cầu hai học sinh nhanh chóng chấm dứt tình trạng trên, tập 
trung vào bài học. 
e. Nỗi 


nghe thây giáo giảng bài, trêu chọc nhau làm mắt trật tự trong giờ học. 


lận, mắng học sinh không có lòng tự trọng, không chú ý lắng 


* Tình huống 11: Trong giờ học Toán ở lớp 11A, cô giáo D. gọi học 
sinh Hoa lên bảng giải 1 bài toán. Hoa đứng dậy để bước lên bảng, bất ngờ 
bị ngã. Cả lớp cười âm lên khi thấy tóc em bị buộc chặt với tóc của bạn Hà 
ngôi bên cạnh. 

Là cô giáo H. trong tình huồng nảy, bạn sẽ xử sự như thế nào? 

a. Hỏi cả lớp: Ai đã làm việc này, tự giác đứng dậy nếu không cô sẽ 
phạt cả lớp. 

b. Đỡ học sinh đứng dậy, gỡ tóc cho em; nhẹ nhảng nhắc cả lớp chú ý 
tập trung vào bài học, không làm việc riêng ảnh hưởng đến học tập của 
mình và bạn; cuối giờ nhắc nhở cả lớp rút kinh nghiệm vẻ việc xảy ra trong 
giờ học; bản thân rút kinh nghiệm chú ý bao quát lớp tốt hơn để không xảy 
ra những trường hợp tương tự. 

@ Mắng cả lớp vì có hiện tượng làm việc riêng trong giờ học. 

* Phương án giải quyết hợp lý nhất trong các tình huồng trên: 


THỊ | TH2 TH4 TH6 | TH7 | TH8 | TH9 | TH10 | THỊ I 


€ a € b e € € a b â b 


3.3.1.2. Tình huống giao tiếp sư phạm với đồng nghiệp 

* Tình huống 12: Là giáo viên mới được nhận về trường nên các giáo 
viên trong trường thường xuyên nhờ các công việc kẻ cả ngoài chuyên môn. 
Là giáo viên mới về bạn sẽ làm như thê nào? 

a. Vui vẻ nhận lời, giúp đỡ nhiệt tình những việc trong khả năng 
của mình 

b. Từ chối vì không có thời gian. 

e. Nhận lời một cách miễn cưỡng và làm cho qua chuyện thôi 


68 


* Tình huống 13: Cô V là giáo viên môn Địa lý lớp 8A nhưng không 
lo chuẩn bị bài dạy, đồ dùng dạy học của minh mà cử mượn giáo án và đồ 
dùng của cô H. Lả cô H bạn sẽ xử lý như thế nào? 

a. Cứ cho mượn, không mắt gì 

b. Nhất quyết không cho mượn 

e. Lúc đó vẫn cho mượn nhưng sau đỏ cô H gặp cô V tâm sự rằng nên 
chuẩn bị giảo án, đồ dùng dạy học... đây đủ để tiết dạy hiệu quả theo ý 
tưởng của minh. Nếu gặp khó khăn gỉ thi cô H sẽ giúp đỡ. 

* Tình huồng 14: Cô L cô bắt đồng với cô O. Cô L luôn nói xâu cô O 
với các giảo viên trong trường và cả lãnh đạo. Là giáo viên O bạn sẽ làm gì? 

a. Trước tiên phải giải quyết mâu thuẫn với cô L (nếu có thể), phải 
chứng tỏ năng lực của bản thân mình và có gắng trong công việc cũng như 
trong cuộc sống để mọi người không thẻ nghĩ xâu về bạn. 

b. Bỏ qua ngoài tai, không quan tâm. 

e. Cũng đi nói xấu cô L. 

* Tình huống 15: Trường bạn có giáo viên H do có nhận thêm công 
việc bên ngoài để cải thiện thu nhập, có lần bạn phát hiện giáo viên này lấy 
lý do con ốm xin nghỉ việc ở trường để đi làm thêm. Là đồng nghiệp của 
giáo viên H, bạn sẽ xử lý thế nào? 

a. Coi như không biết 

b. Báo cáo với lãnh đạo nhà Trường vẻ trường hợp của giáo viên H 

e. Gặp riêng H, tâm sự để chia sẻ khó khăn của đồng nghiệp. Động 
viên và khuyên nhủ đồng nghiệp, không nên để các công việc khác ảnh 
hưởng đến công việc của Trường như vậy. 

* Tình huống 16: Bạn là một giáo viên trẻ nhưng năng lực chuyên 
môn tốt lại năng nỗ nhiệt tình trong mọi công việc, nên năm học này bạn 
được bầu làm Tổ trưởng chuyên môn. Sau vài tháng, điều hảnh mọi công 
việc trong tổ, dù đã rất có gắng để cân đổi và hài hoả mọi việc của Tổ 


69 


nhưng bạn nhận thấy có một đồng nghiệp lớn tuổi thường xuyên có biểu 
hiện chống đổi hoặc cố tình “moi móc” những hạn chế của bạn... Là giáo 
viên trong trường hợp này bạn sẽ xử lý thế nào? 

a. Coi như không có chuyện gì xảy ra. 

b. Gặp riêng đồng nghiệp đó để chia sẻ về cảm nhận và suy nghĩ của 
mình một cách nhẹ nhàng tế nhị, và đưa ra mong muốn được đồng nghiệp 
hợp tác, chia sẻ công việc để mình có thể thực hiện công việc khoa học, hợp 
lý và đạt hiệu quả cao hơn. 

c. Khi đồng nghiệp có những biểu hiện “moi móc” như vậy nữa bạn sẽ 
nói thẳng trước cả tổ chuyên môn về cảm nhận của mình. 

* Tình huống 17: Trường bạn tô chức cuộc thi “Giữ vở sạch - viết chữ 
đẹp”. Mong muốn lớp mình đạt kết quả cao nên giáo viên chủ nhiệm lớp 4B 
đã yêu cầu một số học sinh viết lại vở chính tả. Biết chuyện, bạn sẽ xử lý 
thể nào nếu là đồng nghiệp của giáo viên trên? 

a. Gặp riêng giáo viên chủ nhiệm lớp 4B để giải thích rằng làm như 
vậy là để đối phó nhằm có thành tích cao mà không phát huy được ý nghĩa 
của cuộc thi, khiến cho học sinh cảm thấy nặng nể và hậu quả là phản giáo 
dục vì đã dạy các em lối sống không trung thực. 

b, Báo cáo với Ban giám hiệu về sự việc trên. 

e. Lờ đi, coi như không, biết để tránh va chạm với đồng nghiệp. 

* Tình huống 18: Năm học này, trường bạn tô chức áp dụng một số 
thành tố tích cực của Mô hình trường học mới. Trong quá trình tô chức điay 
học theo nhóm, phát huy tính tự quản của học sinh, do chưa có kinh nghiệm 
nên thỉnh thoảng lớp vẫn ổn ào làm ảnh hưởng đến các lớp xung quanh. B3an 
Giám hiệu nhận được một số ý kiến phản ánh nên đã gọi bạn lên trao điổi. 
Trước tình huồng này, bạn xử lí như thể nào? 

a. Thành thật nhận khuyết điểm và trình bảy những khó khăn mà miinh 
đang gặp phải, đồng thời nhờ các đồng chí quản lí tư vấn thêm về kinh 


70 


nghiệm để khắc phục; Để nghị Ban giảm hiệu bố trí để được dự giờ các 
đồng nghiệp có kinh nghiệm đề học hỏi thêm; Hứa với Ban giám hiệu sẽ cô 
gắng để không xảy ra hiện tượng đó trong quá trình giảng dạy 

b. Trình bảy những khó khăn mả mình đang gặp phải và hứa với ban 
giám hiệu sẽ có gắng để không xảy ra hiện tượng đó trong quả trình giảng dạy. 

e. Giải thích với Ban Giảm hiệu rằng òn ào là điều khó tránh khỏi 
trong quá trình học sinh lảm việc nhóm, tuy nhiên sẽ cổ gắng đẻ hạn chế 
tình trạng đó. 


* Phương án giải quyết hợp lý nhất trong các tình huồng trên: 


THI2 | THI3 | THI4 | THI5 | THI6 | THỊ7 | THI§ 


a € a e b a a 


3.3.1.3. Tình huồng giao tiếp sư phạm với phụ huynh học sinh 

* Tình huống 19: Bồ mẹ của H bận công việc nên nói chị giúp việc đi 
đón. Nhưng cô giáo không biết đó có phải người giúp việc của nhả H thật 
hay không. Là giáo viên bạn sẽ làm gì? 

a. Nhất định không cho đón học sinh H. 

b. Hói các thông tin về trẻ xem người đó có biết không rồi mới cho đón. 

e. Xác minh thông tin từ phía người giúp việc (tên học sinh, tên bố 
mẹ, nghề nghiệp bố mẹ...) và xác minh thông tin từ phía H xem có phải là 
người giúp việc của gia đình không. Nếu có số điện thoại của bố mẹ thì lây 
thông tin từ phụ huynh rồi mới cho đón học sinh. 

* Tình huống 20: Một học sinh lớp 7C do bạn chủ nhiệm bị giáo viên 
bộ môn ghi vào sổ đầu bài do quay cóp trong giờ kiểm tra. Phụ huynh em 
học sinh đó lại là bạn chơi thân với bạn vả có gọi điện xin bạn cho qua đừng, 
xét kỷ luật con mình. 

Nếu là giáo viên chủ nhiệm, bạn ứng xử thế nảo với vị phụ huynh là 
bạn thân của mình? 


7I 


a. Giáo viên chủ nhiệm đề nghị với phụ huynh đó gặp và trao đổi với 
giáo viên bộ môn đã ghi lỗi con vào số đầu bài 

b. Giáo viên chủ nhiệm coi như quên lỗi của em học sinh đó và bỏ qua 
cho lỗi cho con của bạn mình 

e. Để nghị gia đình cùng thống nhất với giáo viên chủ nhiệm đánh gi:á 
mức độ vi phạm và biện pháp kỷ luật cân thiết, coi đó là biện pháp giáo dục 
để em học sinh có dịp “tỉnh ngộ” rút kinh nghiệm và sửa chữa khuyết điểm. 

* Tình huồng 21: Trong một cuộc họp phụ huynh ở trường THPT mộit 
giáo viên mới ra trường mạnh dạn trình bày ý kiến với các bậc phụ huynlh 
về đổi mới phương pháp giáo dục trong gia đỉnh. Một phụ huynh lớn tuổài 
ngôi cuỗi nói bâng quơ: “Ngựa non háu đá”. Nếu bạn là giáo viên trẻ trongg, 
trường hợp nảy bạn sẽ ứng xử như thế nào? 

a. Tìm những câu chuyện làm minh chứng rõ rảng nhất về cách giáco 
dục này đã có hiệu quả ở Việt Nam và các nước khác để giúp các phụ huyn\h 
hiểu thêm về cách giáo dục mới. Nỏi với phụ huynh rằng có thể mình còn 
trẻ, còn thiếu kinh nghiệm nhưng mong muốn chia sẻ những suy nghĩ điể 
cùng giúp giáo dục học sinh tốt hơn. 

b. Gọi trực tiếp phụ huynh đó lên yêu câu phụ huynh lý giải lÿ do tạại 
sao phụ huynh lại nói với mình như vậy 

e. Tảng lờ coi như không nghe thấy câu nói của phụ huynh và tiếp tụuc 
cuộc họp. 

* Tình huống 22: Một phụ huynh trực tiếp đến gặp bạn và nói nhữnng 
điều không tốt về một đồng nghiệp đang dạy lớp con của họ. Phụ huynh nàày 
cho rằng cô giáo đó thiểu nhiệt tình trong việc dạy dỗ học sinh, đặc biệt, ccô 
giáo có định kiến và ít quan tâm tới con của họ nên con họ không muốn (đi 
học. Phụ huynh đó có ý muốn xin con sang học lớp của bạn và yêu cầu baạn 
giữ kín câu chuyện mà họ đã nói với bạn. Trong trường hợp này bạn xử l lý 
như thể nào? 


72 


a. Từ chối nguyện vọng xin chuyên lớp của phụ huynh, nói với phụ 
huynh rằng việc bố trí học sinh theo lớp, phân công giảo viên đứng lớp 
không thuộc thâm quyên của giáo viên 

b. Trước phụ huynh, khéo léo bảo vệ uy tín cho. đồng nghiệp. Lưu ý 
phụ huynh bình tĩnh để xem xét và đánh giá vẻ mọi mặt, đồng thời phân 


tích cho phụ huynh hiểu vẻ trách nhiệm của họ trong việc phôi hợp với giáo 
viên để giáo dục học sinh, không thẻ đỏ lỗi hết cho giáo viên vẻ việc không, 
quan tâm hoặc dạy không tốt 

e. Đồng ý với phụ huynh là sẽ tạo điều kiện để học sinh được chuyển 
sang lớp do mình trực tiếp giảng dạy, đông thời giữ kín câu chuyện đã trao 
đổi với phụ huynh. 

* Tình huống 23: Một học sinh trong lớp do bạn chủ nhiệm thường, 
hay gây gỗ với bạn bè. Sau khi tìm hiểu, bạn được biết ở nhà học sinh đó 
cũng hay bị bố mẹ giáo dục bằng roi vọt, vì thế học sinh thường có xu 
hướng dùng bạo lực để giải quyết những bắt đồng với bạn trong lớp. Bạn sẽ 
trao đổi với phụ huynh của học sinh nảy như thế nào để phổi hợp giảo dục 
học sinh? 

a. Thông bảo với gia đình vẻ tình hình của học sinh, đồng thời yêu cầu 
gia đình phải có trách nhiệm trong việc giáo dục con cái. 

b. Trỏ chuyện cùng phụ huynh với thái độ chân thành và tỉnh thân 
trách nhiệm của người giáo viên chủ nhiệm để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia 
đình, đặc điểm tâm lý của học sinh, những thuận lợi và khỏ khăn của phụ 
huynh trong việc giáo dục con cái; giúp phụ huynh nhận thức được rằng 
giáo dục bằng roi vọt không phải lả cách thức giáo dục cỏ hiệu quả. 

e. Trỏ chuyện với phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình 
trạng học sinh hay gây gỗ với bạn bè, đồng thời góp ý với phụ huynh về 
phương pháp giáo dục con cái. 

* Tình huống 24: Đầu giờ học buổi sáng, có một học sinh lớp 2A 
trong lớp bạn chủ nhiệm bị đau mắt đỏ nhưng phụ huynh vẫn đưa con đến 


73 


lớp. Bạn đã khuyên phụ huynh nên cho con nghỉ ở nhà nhưng phụ huynh 
trình bày là không có ai trông nên phải đưa con đi học. Bạn sẽ xử lý thế nào 
nếu lả giảo viên trong tình huồng trên? 

a. Thông cảm với hoàn cảnh của gia đình học sinh, nhận và đưa trẻ 
xuống phòng y tế của nhà trường để được các cán bộ y tế chăm sóc trong 
thời gian mả em ở lớp. Sau giờ học ngày hôm đó, để nghị phụ huynh đưa 
em đi khám và sắp xếp thời gian, điều kiện để những buổi học sau em sẽ 
được chăm sóc tại nhà, không làm ảnh hưởng tới sức khỏe của tất cả các 
bạn trong lớp. 

b. Thông cảm với phụ huynh, cho học sinh vào lớp để không ảnh 
hưởng đến giờ học 

e. Kiên trì thuyết phục phụ huynh đưa con vẻ với lý do đau mắt đỏ là 
dịch bệnh có thể lây lan, ảnh hưởng đến học sinh của lớp. 

* Tình huống 25: Hôm nay đến lớp cô giáo phân công An và Nam, 
học sinh lớp 10D cùng học chung một nhóm. Sợ bồ nên An đã phải nói thật 
với cô rằng mặc dù hai bạn nhà gần nhau, trước đó chơi thân với nhau 
nhưng hiện nay An bị bố cắm chơi với Nam do Nam có hai người anh trai 
bỏ học sớm, chơi bởi lêu lỗng. Bạn sẽ xử lý thế nảo nếu là giáo viên trong 
tình huồng trên? 

a. Phân công lại để An và Nam không cùng một nhóm. 

b. Nói với An rằng hư hay không lả do mình chử không phải do ảnh 
hưởng từ người khác, hơn nữa Nam là học sinh ngoan nên vẫn để hai em 
cùng một nhóm 

e. Trò chuyện với An để An thấy trân trọng tỉnh bạn với Nam, đồng 
thời tìm cơ hội gặp phụ huynh của An đề giải thích cho phụ huynh biết rằng 
bạn Nam trong lớp là một học sinh ngoan và gương mẫu, được nhiều bạn bè 


quý mền, không nên cắm đoán tình bạn của các con 


74 


* Phương án giải quyết hợp lỷ nhất trong các tình huống trên: 


THI9 | TH20 | TH2I | TH22 | TH23 | TH24 | TH25 


€ a € b b a € 


3.3.2. Lựa chọn và vận dụng kỹ năng giao tiếp sư phạm vào việc xử lý các 
tình hung giao tiếp cụ thể 
3.3.2.1. Tình huông giao tiếp sư phạm với học sinh 

*Tình huống 26: Nam là một cậu bẻ con nhả khá giả và rất được 
chiều chuộng, nhiều khi bổ mẹ em còn chiều em quả mức. Mặc dù mới 6 
tuổi nhưng Nam đã nhiều lẫn được bổ mẹ cho tiền mang đến lớp. Hôm nay 
cũng vậy, trong tay Nam có những tờ 2000 đ, 5000 đ, 10000 đ... Nam giơ ra 
khoe với các bạn và chia cho một số bạn mà cháu thích, bạn được 2000 đ, 
5000 đ, 10000 đ... Cô giáo đã nhìn thấy điều đó. Lả cô giáo trong tình 
huống trên, bạn sẽ xử lý như thế nảo? 

* Tình huồng 27: Trong lớp 5A do cô Lan chủ nhiệm có một học sinh 
học rất khá và chăm chỉ, nhưng thời gian gân đây kết quả học tập của em có 
phần giảm sút, em thường không hoản thành bài tập về nhà. Hôm nay, cô 
gọi em lên kiểm tra bải cũ, em không thuộc bài. Là cô giáo Lan, bạn sẽ xử 
lý như thể nảo? 

* Tình huống 28: Một nam sinh viên đi thực tập tại một trường THCS. 
Trồng đã báo hiệu giờ vào lớp nhưng một số học sinh lớp 8 ở lớp giáo sinh 
đang thực tập giảng dạy vẫn chơi bên ngoài. Giáo sinh này quát nạt, bảo các 
em vào lớp nhưng những học sinh này vẫn không nghe mả còn nhại lai. Tức 
quá, giáo sinh thét lên: “...chúng mày, có vào lớp không”? Vừa lúc đó, hai 
cô giáo dự giờ xuất hiện. Nếu bạn là một trong hai cô giáo đi dự giờ của 
giáo sinh nói trên, bạn sẽ xử lý như thế nảo? 

* Tình huống 29: Giờ học đã bắt đầu được 10 phút nhưng thây Bình 
(giáo viên dạy Lý) vẫn chưa đến. Tắt cả học sinh lớp 9E đang reo hò sung, 


TS 


sướng thì thấy xuất hiện và chứng kiến được thái độ của học sinh. Là thây 
giáo Bình lúc đó, bạn sẽ xử lý như thế nảo? 

* Tình huống 30: Trước khi giàng bài mới, cô giáo kiểm tra việc lảm 
bài tập ở nhà của học sinh và nhận thây có một học sinh không làm bài. Cô 
giáo hỏi nguyên nhân thì được học sinh đó trả lời: “Thưa cô, tối qua nhà em 
mắt điện, nên em không làm bài được ạ”. Nếu là cô giáo trong trường hợp 
đó, bạn sẽ xử lý như thế nào? 

* Tình huống 31: Một học sinh trầm tính và ít nói. Một hôm trong giờ 
Toán, thây giáo gọi em lên kiểm tra bài cũ, em không trả lời được. Thầy 
giáo hỏi lý do, em không nỏi gì. Thây quát lên: Bồ mẹ em đâu, sao không 
dạy được em ả! Ngày mai, tôi yêu cầu em mời mẹ em đến gặp tôi... Bỗng 
học sinh đó òa khóc. Cả lớp lăng đi. Em lớp trưởng đứng lên: Thưa thây, bố 
mẹ bạn Hạnh đều mắt rồi ạ! Là giáo viên lúc đó, bạn sẽ xử lý như thế nào? 

* Tình huống 32: Học sinh lớp 11A nhân dịp đến thăm cô giáo chủ 
nhiệm đã phàn nàn với cô về thầy giáo dạy môn Hóa dạy khó hiểu và cỏn tỏ 
ra thiên vị, không công bằng đối với học sinh. Nếu là cô giáo chủ nhiệm lớp 
11A, bạn sẽ xử lý như thể nào? 

* Tình huống 33: Trong tiết dạy Toán, giáo viên đang giảng bải thì 
phát hiện có máy học sinh đang làm bài tập môn tiếng Anh. Là giáo viên 
trong trường hợp đó, bạn sẽ xử lý như thế nào? 

* Tình huống 34: Bạn là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A. Hôm nay, 
trong giờ sinh hoạt, bạn đang nhận xét về tình hình của lớp trong tuần qua 
thì phát hiện một nam sinh và nữ sinh ngồi liễn nhau mắt trật tự. Bạn đi 
xuống và thấy mảnh giây nhỏ để trên bàn có viết dòng chữ: “Anh yêu em”. 
Là giáo viên chủ nhiệm trong tình huồng đỏ, bạn sẽ xử lý như thê nào? 

*Tình huống 35: Một lần, cô giáo trả số liên lạc cho học sinh, yêu cầu 
các em mang vẻ cho cha mẹ xem và ký tên. Khi thu lại số liên lạc, về nhà cô 
phát hiện chữ ký trong một quyển số liên lạc của một em học sinh không 
đúng là chữ ký của cha mẹ em, mà có sự giả mạo chữ ký... Là cô giáo đó, 
bạn sẽ xử lý như thế nảo? 


76 


3.3.2.2. Tình huồng giao tiếp sư phạm với đồng nghiệp 

* Tình huống 36: Một lần, khi đi ngang qua lớp cô Ð. đang dạy, cô T. 
tỉnh cờ nghe thấy đồng nghiệp của mình lả giáo viên dạy toán đang nói xâu 
đồng nghiệp khác trước mặt học sinh: “Bải toán này cô chỉ giải 3 dòng là 
xong, còn cô L. giải cả trang vở mà chưa ra kết quả”. Tìm hiểu thêm, bạn 
được biết cô Ð. thưởng xuyên nói xâu đồng nghiệp. Khi thì: “Đề thi của cô 
M. không được chọn vì cô ấy ra đề dở quá”, hay: '*May các em được cô dạy 
đó, chứ phải cô K. như lớp B thi xui rồi...” 

Nếu là cô giáo T. trong tình huồng trên, bạn sẽ góp ý với đồng nghiệp 
là của mình là cô Ð như thể nào? 

* Tình huống 37: Trường của bạn đang phát động cuộc thi “sáng kiến 
cải tiến hoạt động giảng dạy theo hướng hiện đại” 


Một lấn, trong lúc trò 
chuyện với đồng nghiệp bạn vô tình nói ra sáng kiến cải tiền kinh nghiệm 
của minh, đồng nghiệp đó đã “ăn cắp ý tưởng” của bạn. Bạn xử lý thế nào 
trong trường hợp nảy? 

* Tình huống 38: Một đồng nghiệp của bạn bán hàng thêm để tăng, 
thêm thu nhập. Cô ấy thường xuyên mang các món đỗ đến trường mời mọi 
người mua trong đó có bạn. Các đồng nghiệp khác đều mua để dùng hoặc 
ủng hộ cô ấy nhưng bạn lại không muốn mua những món đỏ đó. Bạn sẽ làm 
gì để không trái với mong muốn của bản thân mà vẫn giữ được hoà khí với 
đồng nghiệp? 

* Tình huống 39: Sáng hôm qua, lên văn phòng bộ môn bạn tình cờ 
bắt gặp đồng nghiệp A đã lén lấy và sửa số điểm của một đồng nghiệp khác 
để nâng điểm cho một em học sinh trong lớp đồng nghiệp ấy chủ nhiệm. Là 
piảo viên trong trường hợp nảy bạn sẽ xử lý thê nào? 

* Tình huống 40: Bạn là một giảo viên trẻ mới nhận công tác. Một 
đồng nghiệp về trước bạn trong tổ chuyên môn của bạn thường xuyên lấy lý 
do sức khoẻ, đi khám bệnh,... với tổ trưởng để “đây” việc trực, dọn dẹp văn 
phỏng tổ bộ môn cho bạn. Bạn biết điều đó, bạn sẽ ứng xử như thế nào? 


TT 


* Tình huống 41: Trong một tiết thao giảng của đồng nghiệp - vừa là 
bạn rất thân của bạn, tiết dạy không được thảnh công: còn nhiều thiểu sót về 
kiến thức, chưa tốt về phương pháp. Tuy vậy, khi đóng góp xây dựng tiết 
dạy để rút kinh nghiệm chung thì mọi người “nhìn mặt nhau” vả đều góp ý 
một cách chung chung, qua loa, lấy lệ, không nêu rõ ra những ưu hay 
khuyết điểm của tiết dạy. Còn bạn? Bạn sẽ đóng góp ý kiến của mình như 
thế nảo? 

* Tình huống 42: Phòng bên cạnh lớp dạy của bạn là lớp dạy của một 
cô giáo lớn tuổi, có thâm niên và kinh nghiệm trong nghề. Cô giáo ấy rất 
nghiêm khắc, thậm chí hay la đánh học sinh và quản lý lớp rất trật tự, yên 
lặng. Trong khi đó, bạn quản lý lớp thân thiện, thoải mái hơn, trong giờ dạy 
thường tổ chức cho học sinh hoạt động nên lớp ồn ào. Mặc dù bạn không 
đồng ý với phương pháp giáo dục, quản lý lớp của cô giáo ây nhưng chưa 
có dịp góp ý. Ngược lại đã nhiều lần cô giáo ây than phiền với bạn, thậm chí 
đã phản ánh lên hiệu trưởng, hiệu trưởng cũng đã gọi bạn lên nhắc nhở. 
Trong tình huồng như vậy, bạn hãy tìm cách xử lý thật tế nhị để không làm 
cô giáo kia phật lòng hay bị xúc phạm, còn hiệu trưởng thì hiểu được và 
phát huy phương pháp giáo dục mới của bạn? 

* Tình huống 43: Một đồng nghiệp cỏ việc bận đột xuất đã điện thoại 
nhờ bạn dạy thay giúp một buổi, bạn đã vui vẻ nhận lời và hoàn thành tốt 
buổi dạy. Nhưng sau đó, hiệu trưởng biết được và đã gọi bạn và đồng 
nghiệp lên kiểm điểm, khiển trách một cách nghiêm khắc, yêu cầu không, 
được tái phạm. Đồng nghiệp của bạn rất âm ức, cho rằng hiệu trưởng quá 
nguyên tắc và máy móc, thời đại nảy cần quản lý “thoáng” một chút thì 
người dưới quyền sẽ thoải mái vả tự giác làm việc cỏ hiệu quả hơn. Bạn xử 
lý như thế nào? 

* Tình huống 44: Trong lần họp tổ chuyên môn góp ý giờ dạy thao 
giảng và nhắc nhở một số công việc trong hoạt động dạy học, giáo viên Mai 


trong tổ bị đưa ra góp ý nhiều nhất. Khi bị nhắc nhở vẻ các kiến thức chưa 


78 


chính xác trong bài dạy vả một số hoạt động khác cô Mai thường tìm một lí 
do khác để biện minh mặc dủ đỏ lả li do không hợp li vả không thừa nhận 
các khuyết điểm của mình. Vì vậy, cuộc họp trở nên căng thẳng, cô Mai đã 
bức xúc và có những lời nỏi khỏ nghe với đồng nghiệp của minh. Nếu bạn 
là tổ trưởng tổ chuyên môn đó bạn sẽ giải quyết vẫn đẻ như thế nào? 

* Tình huống 45: Mở Facebook, cô giáo H. đọc được những lời 
“tuyên chiến” công khai với phụ huynh và học sinh vừa đãng tải ít phút trên 
trang cá nhân của một đồng nghiệp là tên N. Giáo viên N. dùng những lời lẽ 
hết sức phản sư phạm, như gọi phụ huynh lả... ác nhân. Ở phẩn binh luận, 
giáo viên này còn công khai sẽ “đi” học sinh bằng điểm số: “Gặp thứ khùng 
khủng chịu không. nỗi, phen này bả cho con nó. biết tay hết. Thi cuối học kỳ 
này cho chết luôn, coi con mẹ nó có nhảy lên không. Lúc đó vào điểm hết 
rồi, muốn sửa cũng không được... ”. Bạn sẽ ứng xử thể nảo nếu là cô giáo 
H. trong tình huông trên? 
3.3.2.3. Tình huống giao tiếp sư phạm với phụ huynh học sinh 

* Tình huồng 46: Học sinh của bạn có biểu hiện của sự sa sút về học 
tập, đua đòi. Bạn được biết phụ huynh của em học sinh đỏ là người bênh 
con, không thích người khác nói không tốt về con họ. Bạn sẽ phản hồi thế 
nào với phụ huynh đó về tỉnh hình học tập của học sinh? 

* Tình huồng 47: Phụ huynh một học sinh trong lớp bạn chủ nhiệm 
không muốn cho con tham gia các hoạt động ngoại khỏa của nhà trường vì 
cho rằng mắt thời gian. Bạn hãy thuyết phục phụ huynh đó. 

* Tình huống 48: Bạn cử học sinh đi thi viết chữ đẹp nhưng em học 
sinh kiên quyết từ chối với lí do mẹ không đồng ý. Bạn sẽ thuyết phục học. 
sinh và phụ huynh như thế nào? 

* Tình huống 49: Trong lớp bạn chủ nhiệm có một học sinh học rất 
kém, lại thường xuyên đi học muộn, trong giờ học thường ngủ gật, không. 
chủ ý nghe giảng. Khi bạn đến gặp phụ huynh của học sinh này để trao đổi 
vẻ tỉnh hình học tập của em và muỗn gia đình phôi hợp để giúp em học tốt 


79 


hơn thì mẹ của em lại xin cho con thôi học với lý do bố em mắt sớm, mẹ 
muốn em ở nhà trông em nhỏ để mẹ đi làm kiếm tiễn nuôi các con. Bạn sẽ 
ứng xử như thế nảo trong tình huồng nảy? 

* Tình huống 50: Học sinh A. là một học sinh có lực học kém và 
thường xuyên vi phạm kỷ luật. Khi bạn đến gặp phụ huynh học sinh nảy với 
mong muôn gia đình phôi hợp để giáo dục em thì mẹ em lại nói: "Nếu thầy 
cô không dạy được nó thì đẻ tôi chuyên trường hoặc cho nó nghỉ học luôn 
cũng được”. Bạn sẽ xử lý thế nào trong tình huông này? 

* Tình huống 51: Một học sinh lớp bạn chủ nhiệm vừa bước sang tuổi 
17 đã bị bố mẹ bắt nghỉ học để lấy chồng vi lý do hoàn cảnh gia đình. 
Thuyết phục bố mẹ không được, nữ sinh này đã nhờ bạn giúp đỡ. Bạn sẽ xử 
lý thế nảo nếu là giáo viên trong tình huồng này? 

* Tình huống 52: Một giáo viên đến gặp phụ huynh học sinh B. để 
thông báo rằng em đã vi phạm nghiêm trọng nội quy của nhả trường. Khi 
giáo viên vừa trình bày xong, bố của em B. đã tát em tới tấp vì làm xấu mặt 
gia đình. Bạn sẽ ứng xử thể nào nêu là giáo viên trong tình huống trên? 

* Tình huống 53: Một học sinh sắp bị đưa ra xét ở Hội đồng kỷ luật. 
Bồ của học sinh này giữ chức vụ chủ chốt ở địa phương đến nhờ giáo viên 
chủ nhiệm xin Hội đồng kỷ luật chiếu có và cho qua. Nếu là giáo viên chủ 
nhiệm trong tình huống này bạn sẽ xử lý như thế nào? 

* Tình huống 54: Khi tiếp xúc với phụ huynh của một học sinh cá 
biệt, phụ huynh đó năn nỉ bạn với câu “trăm sự nhờ thây”. Nếu là giáo viên 
chủ nhiệm, bạn sẽ ứng xử thế nào trong tình huống nảy? 

* Tình huống 55: Nhiều phụ huynh học sinh lớp 4 của một trường tiêu 
học phản ánh việc giáo viên chủ nhiệm đánh và đe dọa con họ vì chưa hoàn 
thành bài tập vẻ nhà, đồng thời đề nghị Hiệu trưởng thay giáo viên chủ 
nhiệm hoặc chuyển lớp cho những học sinh nảy. Bạn sẽ xử lý như th nào 


nếu là Hiệu trưởng trong tình huồng trên? 


80 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


[I]. Bộ môn Tâm lý học (2016), Giáo trình Tâm lý học giáo dục, 
NXB Đại học Thải Nguyên 

[2]. Bùi Thị Mùi (2016), fình huống sư phạm trong công tác giáo dục 
học xinh Trung học phố thông, NXB Đại học Sư phạm 

[3]. Carrol E. Izad (1992), Những cảm xúc của người, NXB Giáo dục. 

[4]. Hoàng Anh, Đỗ Thị Châu (2008), 300 từnh huồng giao tiếp sư 
phạm, NXB Giáo dục. 

[5]. Hoàng Anh, Vũ Kim Thanh (1995), Giao (iếp sư phạm, trường, 
Đại học Sư phạm Hà Nội I, Hà Nội 

[6]. Hoàng Anh (2001), Vân đẻ giao tiếp sư phạm trong câu trúc năng. 
lực sư phạm, Tạp chí Tâm lý học, (2), tr.15 ~I7. 

[7]. Hồ Ngọc Đại (2010), Nghiệp vụ sư phạm, NXB Giảo dục Việt Nam. 

[8]. Lê Minh Nguyệt (2014, chủ biên), 7ình huống Tâm lý học giáo 
dục, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 

[9]. Lê Thị Bừng (1997), 7iâm 1ý học ứng xử, NXB Giảo Dục Hà Nội. 

{10]. Ngô Công Hoàn (1992), Một số vấn để vẻ giao tiếp sư phạm, Vụ 
giảo viên, Hà Nội. 

[I1]. Ngô Công Hoàn (1997), Giao. tiếp và ứng xử sư phạm, NXB Đại 
học Quốc gia, Hà Nội 

[12]. Nguyễn Ngọc Bích (1998), 7m lý học nhân cách - Một số vân 
đẻ lý luận, NXB Giáo Dục Hà Nội. 

[13]. Nguyễn Sinh Huy, Trần Trọng Thủy (2002), Nhập môn khoa 
học giao tiếp, NXB Giáo dục. 


8l 


[14]. Nguyễn Thị Chinh (2008), Nhập môn khoa học giao tiếp, Tài 
liệu lưu hành nội bộ 

[15]. Nguyễn Văn Đông (2005), Văn hoá giao tiếp của sinh viên, 7z; 
chí Tâm lý học, (5), tr.34 -36. 

[16]. Nguyễn Văn Đồng (2005), Mức độ vả sự phát triển kỹ năng giao 
tiếp cho sinh viên, 7gp chí Tâm lý học, (6), tr.36 - 40. 

[17]. Nguyễn Văn Đồng (2012), Tâm lý học giao tiếp, NXB Chính trị 
~ Hành chính. 

[18]. Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn (2014), Giáo trình Giao tiếp sư 
phạm, NXB Đại học Sư phạm. 

[19]. Phạm Vũ Dũng (1996), Văn hoá giao tiếp, NXB Văn hoá thông, 
tin Hà nội. 

[20]. Trương Quang Học (2006), Một số kỹ năng giao tiếp của học 
viên tham gia các lớp đảo tạo giáo viên khoa học Xã hội nhân văn quân sự 
cấp phân đội, Tạp chí Tâm lý học, (12), tr. 41- 44. 

[21]. Viện Ngôn Ngữ (2003), 7ừ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, 


82 


PHỤ LỤC 
1. Phụ lục 1: Trắc nghiệm nhu cầu giao tiếp (PQ) 


1, Tôi lây làm hải lòng khi được tham gia vào các ngảy hội, ngảy lễ 

2. Tôi có thể nén lại những ý muốn nêu chúng đối lập với những mong, 
muốn của các bạn tôi 

3. Tôi thích nói cho người khác biết cảm tình của mình với họ. 

4. Trong khi giao lưu với bạn bè, tôi tập trung vào việc gây ảnh hưởng, 
hơn lả tình bạn. 

5. Tôi cảm thấy rằng: Trong quan hệ với bạn tôi, tôi có quyền hơn là 
trách nhiệm. 

6. Khi tôi được biết về thành tích của bạn tôi, không hiểu vì sao tôi 
cảm thấy kém vui 

7. Phải giúp đỡ ai đó một điều gì thi tôi mới thây thỏa mãn với mình. 

8. Những băn khoăn, lo lắng của tôi sẽ mắt đi khi tôi ở giữa các bạn bè 
của mình. 

9. Các bạn tôi làm tôi chắn ngắn lắm rồi. 

10, Khi tôi làm một công việc quan trọng, sự cö mặt của mọi người 
lảm tôi bực mình. 

11. Khi bị dồn vào thể bí tôi cũng chỉ nói một phần sự thật mà theo tôi 
không có hại gì cho các bạn tôi và những người quen biết. 

12. Trong hoàn cảnh khỏ khăn, tôi không chỉ nghĩ nhiều vẻ bản thân 
mả cỏn nghĩ về những người thân của minh. 


13. Sự không vừa ý của bạn tôi làm tôi thay đôi đến nỗi có thẻ phát ôm. 


83 


14. Tôi thích giúp đỡ người khác ngay cả khi điều đó gây cho tôi 
những khó khăn đáng kể 

15. Vì tôn trọng đối với bạn, tôi có tán thành ý kiến của anh ta ngay cả 
khi bạn đó không đúng. 

16. Tôi thích những câu chuyện thám hiểm hơn những câu chuyện về 
tình cảm con người 

17. Những cảnh bạo lực trong phim làm tôi kinh tởm. 

18. Khi có một minh, tôi thưởng lo lắng, căng thẳng hơn khi ở 
giữa mọi người. 

19. Tôi cho rằng niềm vui cơ bản trong cuộc sống là sự giao lưu với 
người khác. 

20. Tôi rất thương những con chỏ vả con mẻo. hoang. 

21. Tôi thích thường xuyên sống giữa mọi người 

22. Tôi thích có it bạn thôi nhưng mà thân thích. 

23. Tôi bị xúc động lâu sau khi cãi cọ với người thân 

24. Chắc chắn là tôi có nhiều người thân hơn những người khác. 

25. Tôi muốn thảnh tích thuộc vẻ tôi nhiều hơn là thuộc về các bạn tôi. 

26. Tôi tin vào sự nhận xét của tôi về một người nào đó hơn là vào 
những ý kiên của người khác. 

27. Tôi cho rằng sự giảu có về vật chất và địa lý có ÿ nghĩa hơn so với 
niềm vui được giao lưu với những người mà mình yêu thích. 

28. Tôi thông cảm với những ai không có người thân. 

29. Trong quan hệ với tôi, người ta thường vô ơn. 

30. Tôi thích những câu chuyện về tình bạn, tình yêu không vụ lợi. 

31. Vì bạn bè, tôi có thể hy sinh hứng thú của mình. 

32. Thuở nhỏ, tôi đã tham gia những nhỏm trẻ con mà ở đó chúng tôi 
luôn được gắn bó bên nhau. 


33. Nếu là nhà báo, tôi thích viết về sức mạnh của tình yêu, tình bạn. 


84 


2. Phụ lục 2: Trắc nghiệm nhu cầu giao tiếp của Marlau - Crauna 


1. Tôi rất chủ ý đọc những giây tờ có đóng dâu 

2. Tỏi không bãn khoăn khi giúp người bị nạn 

3. Tôi luôn chú ý đến cách ăn mặc của mình 

4. Tôi ăn nóng cả ở nhà lẫn ở cửa hàng. 

5. Tôi chẳng bao giờ căm ghét ai 

6. Có đôi khi tôi bỏ dở công việc đang làm vì cho rằng mình không đủ 
sức hoàn thành. 

7. Đôi khi tôi cũng thích dẻm pha vẻ những người vắng mặt 

8. Tôi luôn lắng, nghe người nói chuyện với mình dủ họ là ai đi nữa. 

9. Cũng có khi tôi cỗ tìm một lý do “xác đáng” để bảo chữa 

10, Cũng có lúc tôi lợi dụng thời cơ đẻ làm âu. 

11. Tôi luôn ý thức được khuyết điểm của mình. 

12. Đôi khi tôi cô trả ơn ai đó về một điều gì để thay cho việc phải 
xin lỗi họ. 

13, Có khi tôi đòi làm cho kỳ được theo ý mình. 

14. Trong thâm tâm, tôi không hẻ chống đổi khi người khác từ chối 
giúp đỡ tôi. 

15. Khi có những ý kiến chống đối mình tôi không bao giờ bực tưc cả. 

16. Trước khi đi xa, tôi luôn cân nhắc tỉ mỉ xem cần mang theo cải gì. 

17. Có lúc tôi bực mình vì có người nhờ tôi giúp đỡ họ. 

18. Đôi khi tôi thèm muốn sự thành công của người khác. 

19. Khi có người phải đau khô, buôn phiên thì có lúc tôi cho rằng đó 
là sự trừng phạt thích đáng. 


20. Tôi không hể có ý định nói xấu cho ai. 


8S 


3. Phụ lục 3: Trắc nghiệm khả năng giao tiếp của V.P. Dakharov 


1. Tôi tiếp xúc, quan hệ với mọi người dễ dảng và tự nhiên 


a. Đúng b. Đôi khi e. Không đúng 

2. Khi giao tiếp tôi kết bạn hài hòa nhu câu sở thích của mình và 
mọi người. 

a. Đúng b. Không hoàn toàn e. Không 


3. Tôi hay suy nghĩ việc riêng vả ít chú ý nghe khi tiếp xúc, nỏi 
chuyện với người khác 

a. Đúng b. Đôi khi c. Không 

4. Không đễ dàng tự kiêm chế mình khi người khác trêu chọc, khích 
bác, nói xâu tôi 

a. Đúng b. Hiểm khi e. Không 

5. Tôi cảm thây áy náy khi xen vào câu chuyện của người khác. 

a. Đúng b. Còn tủy người e. Không 

6. Mọi người cho rằng tôi nói hấp dẫn, cỏ duyên. 

a. Đúng b. Không hoàn toàn c. Không 

7. Tôi gặp khó khăn khi phải tiếp thu ý kiến, quan điểm của người khác. 

a. Đúng b. Gần như thế c. Không, 

8. Trong tiếp xúc tôi không cố dùng tình cảm để tranh thủ sự đồng, 
tình ủng hộ của người khác. 


a. Đúng. b. Không hoàn toản c. Không 

9. Tôi không thể tự mình duy trì được nễ nếp trong cơ quan, trong tổ 
của mình 

a. Đúng b. Đôi khi c. Không 


16. Tôi rất áy náy khi làm phiên người khác. 
a. Đúng b. Đôi khi c. Không 


86 


11. Tôi thường cúi đầu hoặc quay mặt hưởng khác khi tiếp xúc với 


người lạ 

a. Đúng, b. Đôi khi e. Không 

12. Nói chuyện với bạn bẻ không cần phải chủ ý đến nhu cầu, sở 
thích của họ 

a. Đúng, b. Đôi khi e Không 


13. Tôi cảm thấy có thể nhắc lại bằng lời của mình những gì mà 
người tiếp xúc đã nói 

a. Đúng b. Đôi khi e. Không 

14. Tôi khó mả giữ được bình tĩnh khi tiếp xúc với người cỏ định kiến, 
chụp mũ cho tôi 

a. Đúng, b. Đôi khi c. Không. 

15. Không phải ai cũng biết rõ ngay là minh phải làm gì, khi nào và 
làm như thê nảo vì thế cần phải chỉ dẫn, khuyên bảo họ ngay. 

a. Đúng b. Không hoàn toàn c. Không 

16. Tôi thường diễn đạt ngắn gọn ý kiến của mình. 

a. Đúng b. Đôi khi e. Không 

17. Thậm chí khi người nói chuyện đưa ra lý lẽ mời tôi cũng không 
chú ý và thường bỏ ngoải tai 


a. Đúng b. Đôi khi c. Không 
18. Tôi thường “nói có sách, mách có chứng” khi tranh luận. 
a. Đúng b. Còn tùy lúc e. Không 
19. Khi tôi tin điều gỉ đỏ 100% tôi cũng không nói như đỉnh đóng cột. 
a. Đúng b. Đôi khi e. Không 
20. Không phải lúc nào tôi cũng biết được thái độ đối xử của người 
khác với tôi 
a. Đúng. b. Không hoản toàn c. Không. 


87 


21. Tôi không đồng tình với những người niềm nở ngay lập tức khi 
tiếp chuyện với những người chưa quen lắm 

a Đúng b. Khó trả lời c. Không 

22. Tôi không thú vị khi quan tâm đến việc riêng của người khác 

a. Đúng b. Còn tủy lúc e. Không 

23. Tôi có thể diễn đạt chính xác ý đỗ của người nói chuyện khi họ 
tiếp xúc với tôi. 

a. Đúng b. Còn tùy lúc c. Không 

24. Tôi thường không bình tĩnh lắm khi tranh cãi 

a. Đúng b, Đôi khi c. Không 

25. Kinh nghiệm cho thấy rằng tôi biết cách an ủi người đang có điều 
gì lo lắng, buồn phiền 

a. Đúng b. Không hoàn toàn c. Không 

26. Tôi không thích nhiều lời vì rằng đằng sau những lời lẽ ấy chẳng, 
có điều gì đáng chú ý cả 

a. Đúng b. Đôi khi e. Không 

27. Nhiều vấn đề không giải quyết được vì mọi người không chịu 
nhường nhịn nhau khi tranh luận. 

a. Đúng b. Không hoản toàn e. Không 

28. Tôi chưa học được cách thuyết phục có hiệu quả người khác 

a. Đúng b. Không hoàn toàn c. Không. 

29. Tôi biết cách xây dựng bầu không khí tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau 
trong cơ quan. 

a. Đúng b. Không tin tưởng lắm  c Không 

30. Ngay lập tức tôi có thẻ thờ ơ, lãnh đạm khi thầy trẻ khóc 

a. Đúng b. Hiểm khi e Không 


88 


31. Trong giao tiếp, mở đầu câu chuyện đôi với tôi khó khăn 


a. Đúng b. Còn tùy lúc e. Không 

32. Tôi it khi có ý định tìm hiểu ý đồ của người khác khi họ tiếp xúc 
với tôi 

a. Đúng, b. Đôi khi e. Không, 


33. Tôi hay để ý đến chỗ ngập ngừng, lưỡng lự, khó nói của người nói 
chuyện vì những chỗ đó cho tôi nhiều thông tin quan trọng vẻ họ hơn cả 
những gì họ nói ra 


a. Đúng, b. Không hoản toàn c. Không, 

34. Mọi người nỏi rằng tôi không có khả năng tự chủ cảm xúc khi 
tranh luận 

a. Đúng, b. Đôi khi c. Không, 

35. Tôi có cách ngăn cản người hay nói 

a. Đúng b. Đôi khi c. Không 

36. Tôi luôn sẵn sàng học cách nói gọn gàng, sáng sủa, dễ hiểu. 

a. Đúng b. Không hoàn toản c. Không. 

37. Không nên giữ khư khư ý kiển nếu biết rằng nó sai lầm trong khi 
tranh luận 

a. Đúng, b. Không hoàn toàn. c. Không. 


38. Nếu người khác có ý kiến trải ngược, tôi không phi thời gian 
thuyết phục họ. 

a. Đúng. b. Không hoàn toàn e. Không 

39. Tôi thường tổ chức, đề xướng các hoạt động tập thể và các cuộc 
vui của bạn bè, 

a. Đúng b. Đôi khi c. Không 

40. Tôi rất nhạy cảm với nỗi đau của bạn bè, người thân. 


a. Đúng b. Đôi khi e. Không 


§9 


41. Tôi cần nhiều thời gian đẻ thích nghi với đơn vị mới. 

a. Đúng b. Đôi khi e. Không 

42. Nhiễu việc mà người khác quan tâm tôi cũng đẻ ý tới. 

a. Đúng b. Đôi khi e. Không 

43. Trong thực tế thường xảy ra là người nói chuyện nói một đẳng còn 
tôi biết họ ngụ ý về vấn để khác. 

a. Đúng b. Không hoàn toàn c. Không, 

44. Mọi người đã làm cho tôi mắt cân bằng cảm giác. 

a. Đúng b. Đôi khi e. Không 


45. Tôi không biết làm cách nào ngăn cản người hung hãng trong khi 


tranh luận 

a. Đúng b. Không hoàn toàn c. Không 

46. Tôi chưa có kỹ năng diễn đạt nguyện vọng của mình một cách 
ngăn gọn 

a. Đúng b. Không hoản toàn c. Không 


47. Nhiều khi tôi nhận thấy đại đa số người ta giữ nguyên ý kiến của 
mình đến cùng khi tranh luận. 

a. Đúng b. Không hoàn toàn c. Không 

48. Thực tế cho thấy tôi thuyết phục lại người nỏi chuyện với mình 
không khó khăn lắm. 

a. Đúng b. Không hoàn toàn e. Không 

49. Trong nói chuyện tôi thường giữ vai trò tích cực, sôi nôi. 

a. Đúng b. Đôi khi c. Không 

50. Điều khó chịu của người thân làm tôi áy náy, băn khoăn khá lâu 

a. Đúng b. Đôi khi c. Không 

S1. Tôi không bao giờ tử chối tiếp xúc với người lạ 


a. Đúng b. Không hoàn toản c. Không 


90 


52. Nếu quan tâm, đề ý tới tật cả những gì mà người khác lảm thì chỉ 
tốn thời giờ vô ich mả thôi 

a. Đúng b. Không hoàn toản e. Không 

53. Đôi khi mọi người nói răng tôi không quan tâm đến bạn bè lắm 

a. Đúng b. Khó trả lời e. Không 

54. Tôi biết tự kiểm chẻ mình 

a. Đúng b. Đôi khi e Không 

55. Khi người cảng lúng túng, bỗi rồi tôi cảng ít tác đông vảo họ. 

a Đúng b. Không hoản toản e. Không 

56. Không phải lúc nảo tôi cũng diễn đạt suy nghĩ của mình dễ 
hiểu, ngắn gọn 


a. Đúng b. Đôi khi c. Không, 

57. Tiếc rằng mọi người hay thay đổi quan điểm khi nghe ý kiến của 
người khác. 

a. Đúng b. Không hoản toàn c. Không 


58. Người ta cho rằng tôi hơn hẳn họ trong việc thuyết phục 
người khác 

a. Đúng b. Không hẳn thể e. Không 

59. Khi giải quyết việc gỉ trong tập thẻ tôi cô gắng hướng mọi người 
tập trung dứt điểm vảo việc đó. 

a. Đúng b. Đôi khi e. Không 

60. Nhiều lần người ta nói rằng tôi không nhạy cảm với thái độ tiếp 
xúc của người khác. 


a. Đúng, b. Không hoản toản c. Không, 

61. Tôi không gặp khó khăn khi tiếp xúc với (đại đa số mọi người) 
đám đông 

a. Đúng b. Đôi khi c. Không, 


9Ị 


62. Khi không hiểu người khác muốn gì thì không thể nói chuyện với 


người đó có kết quả được. 


a. Đúng b. Không hẳn thế e. Không 

63. Tôi khó tập trung theo dõi lời người khác nói chuyện. 

a. Đúng b. Đôi khi c. Không 

64. Mọi người khó lòng lảm tôi mắt bình tĩnh. 

a. Đúng b. Còn tùy lúc c. Không 

65. Khi người nói chuyện bị xúc động chỉ phối tôi không làm họ 
ngừng lời 

a. Đúng b. Còn tùy lúc e. Không 


66. Tôi cảm thấy nhiều người nói chuyện rời rạc, không chính xác cần 


phải uốn nắn cho họ ngay. 


a. Đúng b. Không hoàn toàn e. Không 


67. Tôi rất ngạc nhiên vì nhiều người không để ý đén thái độ phản ứng, 


của người nói chuyện. 


92 


a. Đúng b. Khó trả lời c. Không 

68. Nếu tôi cân thuyết phục người nào đó thì tôi thường thành công. 
a. Đúng b. Không hoàn toàn e. Không 

69. Tôi hay thiểu tự tin khi nói chuyện. 

a. Đúng, b. Đôi khi c. Không 

70. Tôi không thường xuyên “nắm bắt” được trạng thái của người khác. 
a. Đúng, b. Không hoàn toàn c. Không 

71. Tôi biết cách làm cho người lạ gần gũi tôi hơn. 

a. Đúng b. Không hoàn toàn e. Không 

T2. Tôi thường có gắng tìm hiểu nhu câu của người khác. 


a. Đúng b. Không hoàn toàn c. Không 


73. Tôi biết ngay khi người nói chuyện lạc đẻ. 

a. Đúng b. Đôi khi c. Không 

74. Nhiễu người nói rằng họ muỗn giữ cách bình tĩnh như tôi. 

a. Đúng b. Còn tùy lúc c. Không 

T§. Tỏi thường buộc phải nêu lên những đặc điểm mâu chốt, hóc búa 
trong khi tranh luận 

a. Đúng b. Đôi khi c. Không 

76. Tôi không hải lòng về mình vì còn nói hơi nhiều 

a. Đúng b. Đôi khi e. Không 

T7. Tôi gặp phải khó khăn khi phải thay đổi quan điểm trong tình thế 
câu chuyện đã theo hướng khác. 

a. Đúng b. Đôi khi e. Không 

78. Tôi không thê làm cho người khác đồng tình với quan điểm của tôi 
cả khi họ không tin vào chính mình nữa. 


a. Đúng, b. Không hoàn toàn c. Không 
79. Tôi không có tham vọng đỏng vai trỏ chủ chót trong tập thẻ. 
a. Đúng b. Đôi khi c. Không 
80. Nếu ai đó, cạnh tôi mà đau khổ, buồn phiển thì tôi cũng cảm thấy 
động lòng. 
a. Đúng b. Đôi khi c. Không 


93 


PHIẾU TRÁ LỜI TRÁC NGHIỆM KỸ NĂNG GIAO TIẾP 


V.P.DAKHAROV 
Hỗ và TÊN: ssassesosessacusegssszzau CHÓY ft 
Lớp:.. ... Quê quản: ... 


Hãy đánh dẫu u( k Ù vào các cột a, b, e phù hợp { với trạng thái tâm m lý 
của bạn. 


STT | a b € |STT| a b a b Lộ 
1 28 
2 29 
E} 30 
4 BÀI 
5i 32 
6 33 
7 34 
§ 35 
cử 36 
10 37 
HI 38 
12 39 
13 40 
14 41 
lã 42 
16 4 
17 | 44 
18 45 
19 46 
20 47 
21 48 
22 49 
23 30 
24 31 
25 32 
26 3 
27 $4 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊ 
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên - Tình Thái Nguyên 
Điện thoại: 0208 3840023, Fax: 0208 3840017 
Website: nxb.tnu.edu.vn * E-mail: nxb.dhtn@gmail.com 


GIÁO TRÌNH 
Giao tiếp sư phạm 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
TS. PHẠM QUỐC TUẦN 
Phó Œiám đốc - Phụ trách 


Chịu trách nhiệm nội dung: 
PGS.TS. NGUYÊN ĐỨC HẠNH 
Tổng biên tập 


Biên tập: HOÀNG ĐỨC NGUYÊN 
Thiết kế bìa: ` NGUYÊN NGỌC DUNG 
Trình bày:  BÙIBỈCH THỦY 

Sửa bản in: HOÀNG ĐỨC NGUYÊN 


Đối tác liên kết: Bộ môn Tâm lý học — Trường Đại học Sư phạm Thải Nguyêm 
(Dịa chỉ: Dường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên) 


ISBN: 978-604-915-750-9. 


In 500 cuốn, khổ 17 x 24em, tại Xưởng ¡n - Nhà xuất bản Đại học Thái 
Nguyên (Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - Thành phố Thải Nguyên - Tỉnh 
Thái Nguyên). Giây phép xuất bản số: 381-2019/CXBIPH/01-16/ĐHTN 
Quyết định xuất bản số: 63/QĐÐ-NXBĐHTN. In xong và nộp lưu chiều quý. 
I năm 2019. 


